ĐỨC DALAI LAMA XIV 
TỪ DIỆU ĐỀ 


Nền tảng những lời Phật dạy 
Nguyên tác: THE FOUR NOBLE TRUTHS (1997) 
Bản dịch Anh ngữ: Geshe Thupten Jinpa 
Hiệu chỉnh: Dominique Side 
Bản dịch Việt ngữ: Võ Quang Nhân 
Hiệu đính: Nguyễn Minh Tiến 


©2011 His Holiness the Dalai Lama 14" 


(this page is intentionally left blank) 


CẢM TẠ 


SH ve. (<2 x*S 
x.ẽh®ẽ 


. đ &c động 


Chúng con xin chân thành đảnh lễ và dâng lời cảm tạ quỷ 
mến nhất đến Thánh đức Dalai Lama người đã dành hâầu hết 
thời gian của cuộc đời để hoằng hóa giáo pháp từ bì của đức 
Phật với mong muốn đem lại hạnh phúc thật sự cho tất cả mọi 
chúng sinh. 


Xin kính dâng lên Ngài bản dịch của quyền sách này. 


Xin tri ân Lama Tenzin Dhonden, Sứ giả Hoà bình của 
đức Dalai Lama 14, (the emissary oƒ peace ƒor His Holiness) 
người đã tạo duyên cho buổi diện kiến với đức Dalai Lama và 
giúp thay mặt Ngài để tạo thuận lợi cho việc chuyển dịch các 
sách này. 


Chân thành cảm tạ Tiến sĩ B. Alan Wallace Viện trưởng 
Học Viện Santa Barbara Về Các Nghiên Cứu Ý Thức, đã cho 
phép chuyển dịch sang Việt ngữ luận văn “Afierword: 
Buddhist Reflections” và cho trình bày trong phần phụ lục. 


Đặc biệt xin cảm ơn giáo sư Đỗ Quốc Bảo đã giúp đỗ 
người dịch. Không có các bài viết trên các phương tiện truyền 
thông của anh thì sách này sẽ khó lòng được ra mắt như hôm 
Haÿ. 


Xin trân trọng cảm tạ đạo hữu Nguyễn Minh tiễn, đã tận 
tình hướng dân và giúp dịch giả hiệu đính bản thảo. 


Trong bản in lần này, đặc biệt xin ghỉ ân đạo hữu Vũ Đức 
Tùng và nhiêu đạo hữu khác thuộc Sáng Hội Việt Nalanda đã 
bỏ nhiều thì giờ rà soát lôi và cho tải bản. 

Chán thành cảm tạ các bậc án sư, các bậc đàn anh trong 
đại gia đình Phật tứ, không phân biệt bộ phải, chúng tộc, hay 


hoàn cảnh địa lý, đã bỏ nhiều công sức soạn thảo, diễn giảng 
và phổ biến các văn liệu Phật giáo để giữ gìn Đạo pháp. 


Sau cùng xin trị án đến tất cả các quý độc giả đã là 
nguồn tạo duyên chính cho việc dịch thuật này. Mọi công đức 
xin hồi hướng đên sự giác ngộ của tất cả chúng sinh hữu tình. 


NGƯỜI DỊCH 


Lời ngỏ cùng quý độc giả 
Trước khi được đức Dalai Lama XIV ban tặng quyển “The 
Four Noble Truths” (bản Anh ngữ) và nhiễu lời dạy chân ý, dịch 
giả đã ước nguyện rằng tất cả công đức có được từ các việc thiện 
của mình sẽ hôi hướng đến Tam bảo, cho những người hữu duyên 
là đối tượng của việc đang làm, và cho mọi chúng sinh. 


Bản dịch Việt ngữ này là một đáp ứng với nguyện ước trên. 


Nhân đây xin có vài lời ngắn gọn về cuộc đời hoạt động của 
đức Dalai Lama thứ 14. 


Ngài sinh ra ngày 6 tháng 7 năm I935 tại ngôi làng nhỏ 
Taktser, phía đông Tây Tạng, gân biên giới Trung Hoa, trong một 
gia đình nông dán bình thưởng, với tên gọi là Lhamo Dhondup. 
Theo truyền thống đi tìm vị lãnh đạo tôn giáo tái sinh sau khi vị 
tiền nhiệm (tức là đức Dalai Lama thứ 13) đã qua đời, Ngài được 
phát hiện vào lúc mới hai tuổi, và sau đó được chọn trở thành quốc 
trưởng xứ Táy Tạng và là vị Dalai Lama thứ l4 vào năm 1940, với 
tên gọi mới là Jetsun Jamphel Ngawang Lobsang Yeshe Tenzin 
Gyatso, thường được viết tắt trên các ấn bản là Tenzin Gyatso. Khi 
25 tuổi, tức là vào năm 1959, Ngài hoàn tất trình độ Geshe 
Lharampa, tức học vị tiễn sĩ Phật học T\ ây Tạng. Đó cũng là năm 
mà đất nước Tây Tạng hoàn toàn lọt vào tay của chính quyển 
Trung Hoa khiến Ngài phải vượt thoát sang Ẩn-độ và thành lập 
cộng đông Phật giáo Tây Tạng tại Ấn. Ngài được thể giới phương 
Tây biết đến nhiêu do việc hết lòng truyền bá những tỉnh thân Phật 
giáo như là đức từ bi, lập trường bắt bạo động và tôn trọng chúng 
sinh, bảo vệ môi trường sống, và khai mở việc hợp tác nghiên cứu 
giữa Khoa học và Phát giáo... 


Năm 1989, Ngài được tặng giải Nobel Hòa Bình do đã có 
» 


nhiều công hiện cho mục đích hòa bình của nhân loại. 


Nay, tuy đã ngoài 76 tuổi, đức Dalai Lama vẫn vô cùng bận 
rộn, ngài sẵn sàng đi đến mọi miễn, mọi nơi, mọi xứ sở từ Đồng 
sang Tây để mang thông điệp hoà bình và truyền bá tỉnh thần Phật 
giáo. SỐ lượng sách viết về những điều Ngài truyền bá hay do Ngài 
giữ bản quyên có đến hàng trăm tựa. Trong đó, không ít sách được 
xếp vào loại “best-selling” (bán chạy nhất. Nội dung giảng dạy 
của Ngài không chỉ giới hạn trong Phật giáo Đại thừa, Mật tông, 
hay Trung quán tông, mà còn bao trùm nhiều mặt khác liên quan 
đến mọi khía cạnh của cuộc sống từ các khía cạnh đạo đức, cách 
sống, phương pháp để có được hạnh phúc cá nhân, gia đình cho 
đến các khía cạnh triết học và các khoa học ưng dụng của Phật 
giáo. 


Quyển “The Four Noble Truths” là một tác phẩm có tỉnh chất 
kinh điển ghi lại những lời giảng dạy của Ngài và được chuyển 
dịch sang Anh ngữ từ năm 1997. Mặc dù là tác phẩm kinh điển, 
nhưng cách trình bày theo ngôn ngữ hiện đại sẽ dẫn dắt người đọc 
đến với những khái niệm cơ bản nhất của Phật giáo theo một cách 
dễ hiểu và dễ nắm bắt. Ngoài ra, khi có dịp Ngài cũng đưa vào 
trong các thuyết giảng của mình những so sánh, đánh giá và quan 
điểm Phật học rong mối liên hệ với tri thức khoa học hiện đại, 
nhất là trong các lĩnh vực vật lý học, thân kinh học và tâm lý học. 
Qua cuốn sách này, người đọc có thể hình dung được phần nào 
những giáo pháp cơ bản của đức Phật Thích-ca, được áp dụng để 
giải thích và quản chiếu vào các hiện tượng thường ngày trong 
cuộc sống, nhằm bước đầu khai mở con đường dẹp bỏ đau khổ, đi 
đến hạnh phúc viên mãn. 


Đức Dalai Lama trình bày những lời giảng này không chỉ 
dành riêng cho Phật tử mà còn cho cả các đối tượng khác nữa, 
6 


ngay cả những người không có tín ngưỡng hay không theo Phật 
giáo. Vì thế, để việc theo dõi nội dung sách được thuận lợi, xin nêu 
một số quy ước chung mà dịch giả sử dụng trong sách này: 

Về ấn bản Anh ngữ được sử dụng: 

Quyển The Four Noble Truths này được nhà Thorson ấn hành 
lần đâu tiên năm 1997. Năm 2002, cũng nhà Thorson đã cho tải 
bản với nhan đề mới là “A Simple Path”. Lần tái bản này, sách 
được duyệt lại, hiệu chỉnh một đôi chỗ về mặt văn chương, nhưng 
nói chung vẫn giữ nguyên những nội dung thuyết giảng của đức 
Dalai Lama. Điểm thay đổi đáng kể nhất là phần phụ lục bài nói 
chuyện về chủ đề từ bi mang tựa để “Compassion, the Basie for 
Human Happiness ” cùng với các nội dung hỏi đáp ở cuối mỗi phân 
đã được lược bỏ. Thay vào đó, sách được ïn khổ lớn hơn và thêm 
vào rất nhiễu hình ảnh minh họa. 


Khi chuyển dịch, chúng tôi chọn sử dụng ấn bản đâu tiên năm 
1997, vì muốn giữ lại cả phân phụ lục mà chúng tôi thấy là rất có ÿ 
nghĩa đối với những ai thực sự muốn thực hành giáo pháp Tứ diệu 
để. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện bản dịch, chúng tôi cũng 
thường xuyên tham khảo sách A simple Path, bởi thấy rằng có một 
số chỉnh sửa rất hợp lý về mặt văn phong trong bản in lần thứ hai 
này và nên cập nhật cho bản dịch Việt ngữ để nội dung được hoàn 
thiện hơn. Mặc dù việc này có làm cho công việc thêm phân khó 
khăn, phức tạp hơn đôi chút, nhưng chúng tôi tin rằng như vậy sẽ 
có thể cổng hiển cho độc giả một bản dịch tương đối hoàn thiện 
hơn. Nếu có bắt cứ sai sót nào trong quá trình thực hiện công việc 
đổi chiếu so sánh này, chúng tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về 
mình và mong được sự quan tâm chỉ giáo của các bậc thức giả. 


Về các thuật ngữ có liên quan đến gốc tiếng Phạn (Sansirit 


7 


hay Pali): 


Ngoại trừ các tên đã được Việt hóa quen thuộc và quá thông 
dụng, các quy tắc sau đây sẽ được áp dụng một cách tương đổi: 


1. Các thuật ngữ là nhân danh, địa danh sẽ được dùng ở dạng 
La-tinh hóa của tiếng Phạn. Lý do là hầu hết các tên này đều chỉ 
được phiên âm lại từ ngôn ngữ trung gian là tiếng Hán, và đa số 
các từ phiên âm này không phản ánh đúng cách đọc hay nghĩa của 
từ. Đề độc giả tiện liên hệ, các tên phiên âm sẽ được đưa vào phân 
phụ chủ và Bảng tra cứu thuật ngữ (cuối sách) cùng với những 
cách chuyển dịch sang Việt ngữ mà dịch giả đã được biết. 


2. Tên các bộ phải lớn trong Phật giáo, tên kinh sách sẽ ưu 
tiên dùng các thuật ngữ đã được Việt hóa theo ÿ nghĩa. Tuy nhiên, 
khi có nhiều thuật ngữ được diễn dịch khác nhau thì dịch giả sẽ 
chọn thuật ngữ nào thích hợp nhất. Đông thời, tùy theo ngữ cảnh, 
các thuật ngữ quen thuộc cũng có thể được chọn dùng. 


3. Trong nhiều trường hợp, một số thuật ngữ có cách viết gốc 
Phạn (đã La-tinh hóa) và cũng có cách viết dịch nghĩa (hay phiên 
âm) trong tiếng Việt nhưng lại được sử dụng đan xen nhau. Lý do 
là vì tôn trọng văn phong của bản dịch Anh ngữ cũng như đề thuận 
tiện cho việc giới thiệu các thuật ngữ tiếng Phạn với người đọc. 


4. Các thuật ngữ đều dựa vào những từ điển Phật học và từ 
điển Hán Việt sản có ở các địa chỉ trên mạng Internet nhự là 
vi.wikipedia.org, hf{p:/www.quangduc.com/tudien/index.html, 
hf{p:/perso.orange.fr/dang.tklangues/hanviet.htm... Tuy nhiên, 
những từ không tìm thấy trong các từ điển này sẽ được chuyển dịch 
bằng cách tham khảo các từ điển Anh ngữ và các chủ giải Phật học 
Anh ngữ từn được trong các cơ sở đữ liệu của những trang web 
liên hệ đến Phật giáo, đặc biệt là Phát giáo Tây lạng. 


Về cách viết tên đức Dalai Lama thứ 14: 


Kể từ đây về sau, nếu không có chú thích gì thêm thì cụm chữ 
Dalai Lama hay Đạt-lai Lạt-ma sẽ được dùng để chỉ ngài Tenzin 
GŒyatso tức là vị Dalai Lama thứ 14. Ngoài ra, chiếu theo nguyên 
bản, trong phân Hỏi Đáp, chữ viết tắt “HHDL” (từ chữ His 
Holiness the Dalai Lama) bắt đầu của mỗi câu trả lời sẽ được giữ 
HguyÊn. 


Về mặt trình bày: 


Trong bản Anh ngữ, các chủ thích được đánh số thứ tự 
(1,2,3...) riêng trong từng trang và tất cả nội dung chú thích được 
đưa về cuối trang sách. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, dịch 
giả cảm thấy cần có thêm các phụ chú để làm rõ nghĩa hay để đổi 
chiếu với các thuật ngữ Phật học tiếng Việt, hoặc chỉ nhằm nêu ra 
các tài liệu tham khảo để độc giả có thể nghiên cứu sâu hơn. Vì 
thể, trong bản dịch này sẽ có cả 2 loại chủ thích, một được dịch từ 
nguyên tác Anh ngữ, và một là do người dịch soạn thêm vào. Và để 
phân biệt, những chủ thích nào của người dịch sẽ có thêm cụm từ 
(ND) ở cuối. 


Về mặt tham chiếu: 


Ngoài phân để nghị đọc thêm của bản Anh ngữ, dịch giả cũng 
cố gắng giới thiệu thêm một số tài liệu tham khảo khác, đặc biệt là 
những tài liệu có trên Internet và những tài liệu bằng Việt ngữ có 
thể tìm được tại Việt Nam. Những tải liệu này rất hữu ích cho việc 
nghiên cứu sâu hơn hay giúp hiểu rõ hơn những ÿ tưởng mà đức 
Dalai Lama muốn truyền giảng. 


Trong phán cuối sách, dịch giả có đưa thêm vào bảng thuật 
ngữ săn có một số từ vựng đổi chiêu có gốc Phạn đã Latin hóa với 


9 


nghĩa tiếng Việt. Phần này được soạn ra nhằm giúp độc giả có 
thêm một số từ vựng quen thuộc khi đọc các tải liệu Phật giáo bằng 
Anh ngữ. 


Một số điểm khác biệt trong bản Việt ngữ: 


e Dùng hình ảnh mình họa từ nhiều nguôn khác nhau, đặc 
biệt là từ trang từ điển mở wikipedia.org 


e® Ngoài ra, dành riêng cho độc giả Việt Nam, dịch giả có 
thêm phân phụ lục là bài luận của Tiến sĩ B. Alan Wallace 
về cuộc thảo luận giữa các nhà thân kinh học và các vị đại 
sư Tây Tạng trong Hội nghị Tâm thức và cuộc sống (Mind 
and Lie Conference) lần thứ hai năm 1998. Bài luận này là 
phân kết của cuốn sách “Consciousness at the Crossroads: 
Conversafions with the Dalai Lama on Brain Science and 
Buddhism ` (Snow Lion - lthaca, New York, 1999). 


So với các lần in trước bản dịch này đã được chỉnh sửa một số 
sơ xuất và thêm vào các thuật ngữ Phạn trong các nội dung có đề 
cập đến. Nhưng cho dù có gắng rất lớn, do giới hạn, người dịch 
biết chắc không thể tránh khỏi ít nhiều sai sót. Mong rằng quý độc 
giả bỏ qua cho những thiếu sót của dịch giả. Nguyện ước rằng tập 
sách nhỏ này sẽ mang lại nhiều thiện nghiệp và lợi ích cho độc giả. 


Trong lúc chuyển ngữ, dịch giả đã hết sức cô gắng dùng từ 
vựng thật sự thông dụng dễ hiểu. Tuy nhiên, vì mức độ phức tạp 
của đề tài và kiến thức sâu rộng của tác giả nên khó tránh được 
một số điểm trình bày khó hiểu hay chưa hoàn thiện. Dịch giả chân 
thành xin các bậc hiểu biết chỉ giáo và xin hoan hỉ đón nhận mọi 
đê nghị hay khuyên bảo. 


Cuôi cùng, do sở nguyện, dịch giả không hé nhận về cho mình 


10 


bắt cứ một nguồn lợi vật chất nào trong việc ấn loát và phát hành. 
Tắt cả sẽ được quyền góp về cho cộng đồng người Tây Tạng. Kính 
mong chư vị độc giả hay tổ chức nào có khả năng tài chính, nếu 
nhờ vào sách này mà có được niềm vui trong cuộc sống, hãy hỗ trợ 
cộng đông người Tây Tạng bằng cách quyên góp cho một trong các 
địa chỉ liên lạc của các tổ chức thiện nguyện bắt vụ lợi sau đáy, 
hoặc gửi đến bất kỳ tổ chức quyên góp cho người Tây Tạng nào 
khác: 


e Tổ chức Tibet Fund: 
hftp:/wwww.tibetfund.org/help.html 


se - Sáng Hội Dalai Lama 
hftp:/www.dalailamaƒoundation.org/ 


e Tổ chức Tibet Aid htp:/www.tibetaid.org/index.htm 
Chân thành cảm tạ, 
Nam-mô bồn sư Thích-ca Mâu-ni Phật 


Phật tử Làng Đậu nay kính. 


II 


(this page ¡is intentionally leƒft blank) 


12 


Lời giới thiệu 


Tháng 7 năm 1996, đức Dalai Lama có một loạt các bài 
giảng về tư tưởng và thực hành cho Phật tử ở Barbican Center 
(Trung tâm Barbican) tại Luân Đôn. Những buổi thuyết pháp 
này được sự hỗ trợ từ Network of Buddhist Organizations 
(Liên hiệp các Tổ chức Phật giáo) tại Vương quốc Anh. 


Cốt lõi của tập sách này hình thành từ chủ đề trọng tâm 
các bài giảng này của đức Dalai Lama, bao gồm giáo lý Tứ 
diệu đế, là nền tảng mọi giáo pháp của đức Phật. Trong các 
bài giảng, Ngài đã giải thích đầy đủ về chủ đề này, giúp chúng 
ta có được sự hiểu biết rõ hơn về Tứ diệu đề. 

Phần phụ lục có tựa đề “Từ bi, cơ sở cho hạnh phúc con 
người”, là bài nói chuyện của Ngài trước công chúng tại Free 
Trade Center (Trung Tâm Mậu Dịch Tự Do) ở Manchester. 
Sự kiện này được tô chức bởi Tibet SocIety thuộc Vương 
quốc Anh - là một trong những tô chức hỗ trợ người Tây Tạng 
ra đời sớm nhất. Phần này đề cập tới từ bi, bố túc một cách 
hoàn mỹ cho các lời dạy về Tứ diệu đế, bởi vì đây là những 
minh họa cụ thể về cách ứng dụng những lời dạy của đức Phật 
vào đời sống hằng ngày. 

Thông điệp trọng tâm của đức Dalai Lama trong các bài 
nói chuyện là lòng từ bi và giảng dạy về cách thức để sống 
một cuộc đời nhân hậu. Chúng tôi hy vọng rằng những điều 
trong sách này sẽ lý thú và ích lợi cho bất cứ ai, dù thuộc tôn 
giáo nảo, hay thậm chí là không chia sẻ lòng tin với tôn giáo. 

Văn phòng về Tây Tạng (The Office of Tibet) ở Luân 

13 


Đôn xin gởi lời cảm tạ đến Cait Collins và Jane Rasch, những 
người đã chuyên thành văn viết từ các băng ghi âm, và 
Dommmic Side cùng với ngài Geshe Thupten Jinpa, người dịch 
sang Anh ngữ, trong việc hoàn chỉnh văn bản để ân hành. 


Bà Kesang Y Takla 
Đại diện của đức Dalai Lama 
tại Luân Đôn 


14 


Phản mở đâu 


Tứ diệu đề là nền tảng cốt lõi của giáo lý nhà Phật, và do đó 
rất quan trọng. Thật ra, nếu các bạn không có sự hiểu biết về 
Tứ diệu đế! cũng như chưa tự mình thể nghiệm chân lý của lời 
dạy nảy thì các bạn sẽ không thê thực hành Phật pháp. Do đó, 
tôi luôn luôn hoan hỉ khi có cơ hội để giảng giải về Tứ diệu 
đê. 


Nói một cách tổng quát, tôi tin rằng hầu hết các tôn giáo trên 
thế giới đều có khả năng phục vụ nhân loại và đào tạo những 
con người tốt đẹp. Khi dùng từ “tốt đẹp”, ý tôi không muốn 
nói đến những người có vẻ ngoài xinh đẹp, mà là những người 
có tâm hỗn tốt đẹp và lòng từ ái cao quý. Vì thế, tôi luôn cho 
rằng việc duy trì truyền thông tôn giáo của mỗi cá nhân là tốt 
hơn, bởi vì sự thay đối tôn giáo có thê sẽ dẫn đến những khó 
khăn về trí tuệ và tình cảm. Chăng hạn như, văn hóa tôn giáo 
truyền thống ở nước Anh là Ki Tô giáo, và những người Anh 
có thê sẽ cảm thấy tốt hơn khi vẫn giữ theo tôn giáo đó. 


Mặc dù vậy, đối với những ai cảm thấy tôn giáo truyền thông 
không hiệu quả cho mình, cũng như đối với những ai thật sự 
chưa có niềm tin vào tôn giáo, thì cách giải thích sự việc của 
đạo Phật có thể là cuốn hút. Trong những trường hợp đó, việc 
tin theo Phật giáo có thể là đúng đắn. Nói chung, tôi cho răng 


! Chữ Đề (ã%) tiếng Hán-Việt có nghĩa là xét kỹ, chăm chú, như đề 
thính (lắng nghe). Trong Phật giáo, chữ này thường được hiểu là chân lý. 
Còn có những tên gọi khác như Tứ thánh đề, Bốn chân lý cao cả ... (ND) 


15 


có được đôi chút hiểu biết về tôn giáo vẫn hơn là không hiểu 
biết gì. Nếu bạn thật sự cảm thấy bị thu hút bởi những pháp 
môn tu tập của Phật giáo cũng như phương thức rèn luyện tinh 
thần của các Phật tử, thì điều quan trọng là phải cân nhắc thật 
cần thận, và chỉ khi nào cảm thấy Phật giáo thật sự thích hợp 
cho mình mới nên tiếp nhận đạo Phật và trở thành một Phật 
tử. 


Ở đây còn một điểm nữa rất quan trọng. Có một khuynh 
hướng tự nhiên ở con người là, đôi khi, để biện minh cho sự 
tiếp nhận một tôn giáo mới, chúng ta thường phê phán tôn 
giáo cũ của mình, hoặc tôn giáo truyền thống của quốc gia 
mình, và cho rằng nó thiếu sót. Thật không nên làm như thế. 


Thứ nhất, mặc dù tôn giáo trước đây có thê không hữu 
hiệu cho bạn, nhưng điều đó không có nghĩa là nó hoàn toản 
vô giá trị đối với nhiều triệu người khác. Chúng ta nên tôn 
trọng hết thảy mọi con người, và do đó ta phải tôn trọng cả 
những người tin theo các tôn giáo khác. Hơn nữa, tôn giáo 
trước đây của các bạn, cũng giống như mọi tôn giáo khác, đều 
có khả năng giúp ích cho một số mẫu người nào đó. Rõ ràng 
là đối với một số người, cách tiếp cận của Ki Tô giáo lại hữu 
hiệu hơn so với Phật giáo. Điều đó còn tùy thuộc vào khuynh 
hướng tỉnh thần của mỗi cá nhân. Do vậy, chúng ta phải biết 
trân trọng khả năng giáo hóa của mỗi tôn giáo, và tôn trọng tất 
cả những người tin theo các tôn giáo đó. 


Thứ hai, chúng ta giờ đây đang được biết đến nhiều 
truyền thống tôn giáo của thế giới và đang cô gắng phát triển 
một sự hòa hợp chân thật giữa các tôn giáo. Điển hình của nỗ 
lực này là cuộc họp mặt nhiều đại biểu tôn giáo khác nhau tại 


16 


Assisi năm 1986 để bàn về tôn giáo và môi trường". Tôi nghĩ 
hiện nay đang có nhiều sự giao thoa giữa các niềm tin khác 
nhau và ý tưởng về sự đa dạng tôn giáo đang được hình thành. 
Đây là một dấu hiệu rất khích lệ. Vào thời đại mà người ta 
đang cố găng phát triển sự hiểu biết tôn giáo chân thật ở khắp 
mọi nơi thì khuynh hướng phê phán của cá nhân riêng lẻ có 
thể rất có hại. 


Dựa trên những luận điêm này, chúng ta nên duy trì sự 
tôn trọng đôi với các tôn giáo khác. 


Sở dĩ tôi mở đầu bằng những điểm như trên là vì khi thật 
sự giải thích về Tứ diệu đế, tôi buộc phải chứng minh rằng 
đạo Phật là tốt đẹp nhất! Hơn nữa, nếu các bạn hỏi rằng tôn 
giáo nào tốt nhất cho tôi thì câu trả lời không ngần ngại của 
tôi là Phật giáo. â hưng điều đó không có nghĩa răng đạo Phật 
là tốt nhất cho tất cả mọi người - chắc chắn là không! Do vậy, 
trong suốt buôi giảng này, khi tôi nói rằng với tôi đạo Phật là 
tốt nhất thì xin các bạn đừng hiểu nhằm ý tôi. 


Tôi muốn nhân mạnh thêm răng khi tôi nói tất cả các tôn 
giáo đều có khả năng giáo hóa lớn lao, thì đó không chỉ là 
cách nói lịch sự hay xã giao. Điều hiển nhiên là, dù muốn hay 
không thì toàn thể nhân loại này cũng không thể đều là Phật 
tử. Tương tự, cũng không thể đều là Ki Tô giáo hay Hồi 
giáo... â gay cả ở Ấn Độ vào thời Phật tại thế thì cũng không 


* Lần gặp gỡ đầu tiên của các lãnh tụ tôn giáo chính và các nhà 


lãnh đạo môi trường là ở Assisi, Ý, vào năm 1986, được tổ chức bởi 
“The World Wide Fund for Nature”. 


17 


phải tất cả mọi người đều theo đạo Phật. Đây là một sự thật. 
Hơn nữa, tôi không chỉ đọc sách về các tôn giáo khác mà còn 
đã từng gặp gỡ các vị tu hành chân chính của những truyền 
thống tín ngưỡng khác. Chúng tôi đã trao đôi về những kinh 
nghiệm tâm linh sâu sắc, đặc biệt là những trải nghiệm về 
lòng thương yêu. Tôi đã nhận ra được tình thương chân thật 
và rất mãnh liệt trong tâm tư của họ. Do đó, tôi kết luận rằng 
các tôn giáo khác nhau đó đều có khả năng làm phát triển tâm 
hồn tốt đẹp. 


Cho dù chúng ta có ưa thích giáo lý của những tôn giáo 
khác hay không thì điều đó cũng không thật sự quan trọng. 
Với người không theo Phật giáo thì ý tưởng về ẩ iết-bàn và 
kiếp sau dường như vô nghĩa. Tương tự, với những người 
Phật tử thì tư tưởng về một đắng Sáng thế nghe như phi lý. 
â hưng những điều này không quan trọng, có thể bỏ qua. Điều 
quan trọng là, nhờ vào các truyền thống tôn giáo khác nhau 
này, một người rất tôi tệ có thể được chuyên hóa thành một 
người tốt đẹp. Đó là mục đích của tôn giáo - và đó là kết quả 
thực tiễn. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ là lý do để tôn 
trọng các tôn giáo khác. 


Cuối cùng, như các bạn có thể đã biết, đức Phật giáo huấn 
bằng những phương cách khác nhau, và đạo Phật có nhiều hệ 
thống triết lý dị biệt như là Tỳ-bà-sa bộ (Waibhãshika), Kinh 
lượng bộ (Søz„iramixa), Duy thức tông (C¡ï/amđira), Trung 
quán tông (Ä⁄Záhyamika)...' Mỗi trường phái kế trên đều trích 
dẫn lời đức Phật từ kinh điển. â ếu như đức Phật đã dạy những 


1 Có sách dịch khác các trường phái kể trên: Vaibhãshika dịch là Đại trí 
huệ hay Phân biệt thuyết, Sautrantika dịch là Tăng-ca-lan-đa. (ND) 


18 


điều khác biệt nhau, thì có vẻ như tự â gài không nắm chắc 
được chân tướng của sự việc. â hưng sự thật không phải vậy, 
mà là do đức Phật biết rõ được những căn cơ khác nhau của 
các đệ tử ngài. Mục đích chính của sự giáo hóa là đề giúp ích 
cho con người chứ không phải để được nỗi tiếng. Cho nên, 
những điều ä gài dạy là thích hợp với căn cơ của từng người 
nghe. Vì thế, chính bản thân đức Phật Thích-ca-mâu-ni rất tôn 
trọng quan điểm và nhân cách của mỗi cá nhân. Một giáo 
pháp có thê là rất thâm diệu, nhưng nếu không phù hợp với 
một người nảo đó, thì sự giảng giải giáo pháp đó phỏng có ích 
gì cho người ấy? Trong ý nghĩa này, Phật pháp tựa như một 
liều thuốc. Giá trị chính của liều thuốc là ở chỗ nó chữa được 
bệnh chứ không ở nơi số tiền bỏ ra mua nó. Chăng hạn, một 
loại thuốc có thể là rất quý và đắt tiền, nhưng nếu nó không 
thích hợp với người bệnh thì chẳng có ích gì cả. 


Vì có nhiều hạng người khác nhau trên thể giới, nên 
chúng ta cần có những tôn giáo khác biệt nhau. Tôi xin đưa ra 
một ví dụ về chuyện này. Khoảng đầu thập niên 1970, có một 
kỹ sư người Ấn hết sức nhiệt thành tin theo Phật giáo và cuối 
cùng đã trở thành một tăng sĩ. Anh ta là người hết sức chân 
thành và dễ mến. Rồi một ngày nọ, tôi giảng giải cho anh ta 
về giáo lý vô ngã của đạo Phật, tức lả giáo lý phủ nhận sự tồn 
tại của một bản ngã độc lập hay linh hồn.' Anh ta đã thật sự 


: “Không có linh hồn” hay “không có tự ngã” được chuyển dịch từ thuật 
ngữ tiếng Phạn, a/8#man. Giáo lý này là phần thứ ba trong Tứ pháp 
ấn (Four Seals), tức là bốn điểm giúp phân biệt giáo pháp của đức 
Phật với tắt cả những triết thuyết và tôn giáo khác. Tứ pháp ấn là: Tắt 
cả các pháp nhân duyên đều vô thường, tất cả các pháp nhiễm ô đều 
là khổ, tắt cả các pháp đều không có tự ngã (vô ngã), và Niết bàn là 
tịch tĩnh. 


19 


chân động đến độ run rây toàn thân. â ếu quả thật không có 
linh hồn vĩnh cửu thì anh ta sẽ cảm thấy thiếu văng một điều 
gì đó rất thiết yêu. Anh ta đã hoàn toàn kinh hãi. Tôi thấy là 
rất khó để giảng giải với anh ta ý nghĩa vô ngã. Phải cần đến 
nhiều tháng trời, và cuối cùng thì sự kinh sợ của anh ta mới 
giảm dân. Vì thế, đối với những người như anh ta thì tốt hơn 
nên thực hành một giáo pháp dựa trên bản ngã (nan) hay 
lòng tin vào sự hiện hữu của linh hồn. 


ä ếu nhận thức được tất cả những điểm vừa nêu trên, 
chúng ta sẽ thấy rất dễ dàng có được sự trân trọng và đánh giá 
đúng về những truyền thống tín ngưỡng khác hơn lả tôn giáo 
mà chúng ta đang tin theo. 


20 


CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA PHẬT GIÁO 


Mỗi khi giới thiệu những lời Phật dạy, tôi luôn chú ý trình 
bày theo hai nguyên lý cơ bản. Nguyên lý đầu tiên là bản chất 
phụ thuộc lẫn nhau của thực tại. Mọi triết lý Phật giáo đều 
dựa trên hiểu biết về chân lý cơ bản này. Nguyên lý thứ nhì là 
nguyên lý bất bạo động, nguyên lý này định hướng hành vi 
của những người thực hành đạo Phật, tức là những người có 
quan điểm công nhận bản chất phụ thuộc lẫn nhau của thực 
tại. Ý nghĩa thiết yêu của nguyên lý bất bạo. động là chúng ta 
nên cô hết sức để giúp đỡ người khác, và nếu không thê giúp 
đỡ thì chí ít cũng không hành sự gây hại cho họ. Trước khi đi 
vào giảng giải chỉ tiết về Tứ diệu đế, tôi muốn được phác thảo 
sơ qua những nét chính của hai nguyên lý trên để làm nền 
tảng. 


QUY Y VÀ PHÁT BÒ ĐÈ TÂM 


Trước hết tôi xin giới thiệu hai nguyên lý này bằng các 
thuật ngữ Phật giáo truyền thống. Chúng ta chính thức trở 
thành một Phật tử khi ta quyết định quy y Tam bảo và phát 
tâm Bồ-đề, được hiểu như là phát khởi lòng từ bi, tâm vị tha, 
hay trái tim cao đẹp. Tam bảo của Phật giáo bao gồm đức 





? Nguyên lý duyên khởi, hay có nguồn gốc phụ thuộc được dịch từ chữ 
Phạn øra/asamutD2aaa. Đây là luật tự nhiên, khi mọi hiện tượng phát 
sinh hay khởi lên đều “phụ thuộc vào” các nguyên do (nhân) của 
chúng. Mỗi sự vật khởi lên đặc trưng do bởi và phụ thuộc bởi sự kết 
hợp đồng thời của các nguyên do (nhân) và điều kiện (duyên); không 
có nhân duyên, chúng không thể xuất hiện. 


21 


Phật, Pháp - tức là giáo pháp của Phật, và Tăng-già, tức là 
cộng đồng những người tu tập. â hư vậy, rõ ràng ý tưởng giúp 
đỡ người khác là cốt lõi của cả việc quy y và phát tâm Bồ-đề. 
Việc thực hành phát tâm Bồ-đề rõ ràng kéo theo sự tự nguyện 
có các hành động với mục đích chủ yếu nhằm giúp đỡ người 
khác; trong khi đó, việc thực hành quy y đặt một nên tảng dẫn 
dắt người tu tập theo một nếp sống đạo đức và giới hạnh, 
tránh mọi hành động có hại cho người khác và tôn trọng luật 
nghiệp báo. 


Chúng ta sẽ không thể có được nhận thức ở mức cao về 
tâm Bồ-đề, trừ khi chúng ta có được một thê nghiệm nên tảng 
tốt đẹp của việc thực hành quy y Tam bảo. Vì lý do này mà sự 
phân định một cá nhân có phải là Phật tử hay không được dựa 
trên cơ sở người đó đã quy y Tam bảo hay chưa. 


Mặc dù thế, khi nói về quy y Tam bảo, ta không nên nghĩ 
đó chỉ đơn giản là một buôi lễ quy y chính thức với một vị 
thầy, hay chỉ nhờ vào hiệu lực của việc tham dự một buổi lễ 
quy y như thế mà ta có thể trở thành Phật tử. Thật sự là có 
nghi thức quy y trong Phật giáo, nhưng nghỉ thức này không 
phải là điểm quan trọng. Điều quan trọng nhất là, nhờ vào kết 
quả của sự tự quán chiếu, suy xét, ngay cả khi không có một 
bậc thầy, mà các bạn đã hoàn toàn tin tưởng vào Phật, Pháp, 
Tăng như là đối tượng chân thật tuyệt đôi để nương tựa và 
làm theo, và chỉ khi ây bạn mới thật sự trở thành một Phật tử. 
Bạn giao phó phần hạnh phúc tâm linh của mình cho Tam 
bảo, và đây mới là ý nghĩa thực sự của việc quy y. â ói cách 
khác, nếu có bất kỳ sự nghi ngờ hay do dự nảo trong lòng bạn 
về giá trị của Phật, Pháp, Tăng như là các đối tượng chân thật 
tuyệt đối để quy y, thì cho dù bạn có tham dự nghỉ thức quy y, 


22 


chính sự nghi ngờ và do dự đó cũng sẽ ngăn không cho bạn 
trở thành một Phật tử thật sự, ít nhât là vào thời điêm đó. Do 
vậy, điêu quan trọng là phải hiệu được các đôi tượng của sự 
quy ÿ. 


Khi nói về Phật trong nội dung này, chúng ta không nên 
giới hạn việc hiểu chữ Phật trong ý nghĩa về một nhân vật lịch 
sử đã từng sinh ra ở Ấn Độ." Thay vì vậy, ta nên hiểu về quả 
vị Phật” dựa trên các tầng bậc của sự tỉnh thức, hoặc các mức 
độ chứng ngộ của tâm thức. Ta nên hiểu sự giác ngộ (quả vị 
Phật) như là một trạng thái tinh thần của chúng sinh. Đây là lý 
do tại sao các kinh văn Phật giáo có thê đề cập đến các vị Phật 
trong quá khứ, hiện tại và tương lai. 


Bây giờ, câu hỏi tiếp theo là: Trạng thái giác ngộ hình 
thành như thế nào? Làm thế nảo một người trở nên hoàn toản 
giác ngộ? Khi nói đến trạng thái giác ngộ, chúng ta thường có 
khuynh hướng tự hỏi ngay răng: Liệu mỗi người có thể đạt 
được trạng thái như thế hay không, có thể hoàn toàn giác ngộ, 
trở thành một vị Phật hay không? 


Ở đây chúng ta thấy rằng, chìa khóa của vẫn đề nằm trong 
sự thấu hiểu bản chất của Pháp. â ếu Pháp tồn tại, thì Tăng-già 
chắc chăn cũng tồn tại. Tăng-giả là những người đã dân bước 
trên con đường Chánh pháp, và là những người đã nhận hiểu 
và thực hiện chân lý của Pháp. â ếu có những vị trong Tăng- 
già đã đạt tới các trạng thái tâm thức vượt qua được những 


* Ở đây muốn nói đến đức Phật Thích-ca Mâu-ni. (ND) 


? Danh xưng Phật có nghĩa là người tỉnh thức, giác ngộ (từ Phạn ngữ 
bodhi); vì thế, quả vị Phật là trạng thái giác ngộ. 


2 


cấp độ thô của các cảm xúc tiêu cực và phiền não, thì ta có thể 
hình dung được tính khả thi của việc đạt tới một sự giải thoát 
hoàn toàn khỏi tất cả mọi cảm xúc tiêu cực và khổ đau. Trạng 
thái giải thoát hoàn toàn đó chính là quả vị Phật. 


Trong ý nghĩa đang trình bày, tôi nghĩ chúng ta phải phân 
biệt rõ giữa cách dùng chữ “Pháp” như một thuật ngữ tổng 
quát với cách dùng trong khuôn khổ đặc biệt của khái niệm 
quy y. Một cách tông quát, Pháp có nghĩa là kinh điển, những 
lời dạy của Phật, và các thật chứng tâm linh dựa trên sự thực 
hành những lời dạy đó. Khi được dùng trong mối quan hệ với 
quy y, Pháp có hai nội dung. Thứ nhất là con đường dẫn tới sự 
vắng bặt hết thảy mọi cảm xúc đau khổ và phiền não; thứ hai 
là chính bản thân sự vắng bặt tịch diệt đó.' â hờ vào sự hiểu 
biết về đoạn diệt thực thụ và con đường đẫn tới sự đoạn diệt 
nảy mà ta mới có thể nhận biết được thế nào là trạng thái giải 
thoát. 


DUYÊN KHỞI 


Trong kinh điển, đức Phật lặp lại nhiều lần rằng: “Bất cứ 
ai lĩnh hội được bản chất phụ thuộc lẫn nhau (duyên khởi) của 
thực tại thì sẽ hiểu được Pháp; và bất cứ ai hiểu được Pháp thì 
sẽ hiểu được Phật.”” Tôi tin rằng, nếu tiếp cận Phật ngôn này 





1 “Tịch diệt” ở đây là một thuật ngữ Phật giáo có nghĩa “hoàn toàn dứt bặt 
mọi đau khổ”. Luân hồi là chu kỳ của đau khổ, và sự chắm dứt chu kỳ 
đó, đạt đến sự vắng lặng, tịch diệt thường được xem là Niết-bàn. 


? Xem phần thuật ngữ. (ND) Xem thêm Trung Bộ kinh (A⁄47//ma-n/kãya) 
l, p.190-191 (bản Anh ngữ), Pali Text Society và Duyên Khởi kinh. 


24 


từ góc độ giáo lý Trung quán của ngài Long Thụ (Nagãr7una), 
chúng ta sẽ có thể đạt đến sự hiểu biết toàn diện nhất về ý 
nghĩa sâu xa trong đó. â ếu các bạn cho răng tôi có ý thiên vị 
với ngài Long Thụ, tất nhiên tôi sẽ chấp nhận sự phê phán đó! 
Theo ngài Long Thụ ta thấy trong Phật ngôn này có ba mức ý 
nghĩa sau đây. 


Thứ nhất, cách hiểu về duyên khởi (prafffyasamuipada), 
vốn rất phô biến trong mọi trường phái Phật giáo, giải thích 
Phật ngôn trên theo ý nghĩa phụ thuộc vào nhau để sinh khởi. 
*Praiif” nghĩa là “phụ thuộc vào”, và “samwfpada” có nghĩa là 
“sự sinh khởi”. ä guyên lý nảy có nghĩa là sự hiện hữu của tất 
cả mọi sự việc có điều kiện trong vũ trụ đều chỉ là kết quả của 
sự tương tác giữa nhiều nguyên do (nhân) và điều kiện 
(duyên). Điều này rất có ý nghĩa, vì nó loại trừ hai khả năng. 
Một là khả năng sự vật hình thành một cách hoản toản tự 
nhiên, không hề có các nhân và duyên; vả hai là khả năng sự 
vật hình thành từ một đắng sáng thế siêu nhiên hay tạo hóa. 
Cả hai khả năng này đều không thể có. 


Thứ hai, ta có thê hiểu nguyên lý duyên khởi theo ý nghĩa 
các yếu tố hợp thành và toàn thể. Mọi đối tượng vật chất có 
thê được nhận biết qua cách thức mà các thành phần hợp 
thành một thực thể trọn vẹn, và qua chính ý niệm về “toàn 
thể” hay “sự trọn vẹn” phụ thuộc vào sự tồn tại của các thành 
phân. Sự phụ thuộc như vậy tồn tại một cách rõ ràng trong thế 
giới vật lý. Tương tự, các thực thê phi vật lý, chẳng hạn như 
tâm thức, cũng có thể được cứu xét trong ý nghĩa các trình tự 
nối tiếp tương tục theo thời gian: Sự nhận biết về một ý tưởng 
trọn vẹn được dựa trên cơ sở của các trình tự nối tiếp nhau để 


2 


tạo nên một dòng tư tưởng." Cho nên, khi cứu xét vũ trụ theo 
cách này, chúng ta không chỉ thấy rằng mỗi sự vật có điều 
kiện đều được hình thành một cách phụ thuộc (duyên sinh), 
mà còn hiểu rằng toàn bộ thế giới hiện tượng cũng hình thành 
theo nguyên lý duyên khởi. 


Mức nghĩa thứ ba của nguyên lý duyên khởi là tất cả sự 
vật và hiện tượng - thật ra là toàn bộ thực tại - chỉ hiện hữu 
như là kết quả sự kết hợp đồng thời của tất cả những yếu tô 
cấu thành. Khi phân tích sự vật trong nhận thức bằng cách 
chia chẻ chúng thành từng yếu tố câu thành, bạn sẽ hiểu ra 
được rằng bất cứ sự vật nào cũng đều hình thành với sự phụ 
thuộc hoàn toàn vào các yếu tô khác. Do đó, không một sự vật 
nảo có tự tính độc lập hay riêng rẽ. Bất cứ đặc tính nào mà ta 
gán cho sự vật đều tùy thuộc vào sự tương tác giữa nhận thức 
của chúng ta và chính bản thân thực tại. Tuy nhiên, điều này 
không có nghĩa rằng sự vật không tồn tại. Phật giáo không dạy 
thuyết hư vô. Sự vật quả thật là có tồn tại nhưng không phải 
những thực thể độc lập, tự tồn. 


Bây giờ, hãy trở lại với Phật ngôn vừa dẫn trên. â gài dạy 
rằng: Việc thấy được nguyên lý duyên khởi sẽ dẫn đến việc 
thấy được Pháp. Khái niệm Pháp ở đây có ba ý nghĩa khác 
nhau tương ứng với ba mức ý nghĩa khác nhau của nguyên lý 
duyên khởi mà ta vừa mô tả. 


1 Xem thêm các phân tích sâu hơn về quá trình của ý thức qua 
Abhidharma (A-tì-đạt-ma, A-ti-đàm, hay Vi Diệu Pháp, Thắng Pháp) 
hay qua bộ môn Tâm Lý Học Phật giáo như là tác phẩm “Buddhist 
Psychology: The Foundaton of Buddhist Thought“Geshe Tashi 
Tsering. Wisdom Pubilications. 2006. ISBN: 0861712722 (ND) 


26 


Trước hết, ta có thể liên hệ Pháp với ý nghĩa ở cấp độ đầu 
tiên của duyên khởi, tức là sự phụ thuộc có tính nhân quả. 
Qua việc phát triển hiểu biết sâu sắc bản chất phụ thuộc nhau 
của thực tại trong ý nghĩa VỀ Sự phụ thuộc có tính nhân quả, ta 
có thể nhận thức rõ được sự vận hành của cái gọi là “nghiệp”, 
là luật nghiệp báo nhân quả chi phối mọi hành động của con 
người. Luật này giải thích vì sao những cảm thọ đau đớn và 
khổ sở lại sinh khởi như là kết quả của các hành động, ý nghĩ, 
và cách ứng xử xấu xa (bất thiện), và vì sao những cảm thọ 
thích ý như là hạnh phúc, niềm vui lại sinh khởi như là kết 
quả của những nhân duyên tương ứng - nghĩa là các hành vị, 
cảm xúc và ý nghĩ tốt lành (thiện). 


Việc phát triển hiểu biết sâu sắc về duyên khởi trong ý 
nghĩa về sự phụ thuộc có tính nhân quả sẽ cho các bạn một sự 
thấu suốt nền tảng về bản chất của thực tại. Khi ngộ ra rằng 
mọi thứ ta cảm nhận và thể nghiệm đều khởi lên như là kết 
quả của sự tương tác và kết hợp của các tác nhân (nhân) và 
các điều kiện (duyên), thì toàn bộ quan niệm của bạn sẽ thay 
đối. Quan điểm của bạn đối với những kinh nghiệm nội tâm, 
và với cả thế giới nói chung, sẽ chuyển hướng khi bạn bắt đầu 
nhìn nhận mọi sự vật trong tác động của luật nhân quả. Một 
khi bạn đã mở rộng quan điểm triết học loại này, bạn có thể 
đặt hiểu biết của mình về nghiệp vào trong khuôn khổ đó, vì 
luật nghiệp báo là biểu hiện cụ thể của nguyên lý nhân quả 
bao quát khắp thảy. 

Tương tự, khi bạn có hiểu biết sâu sắc về hai chiều hướng 
ý nghĩa còn lại của duyên khởi - sự phụ thuộc giữa các yếu tố 
cấu thành với toàn bộ, và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa nhận 
thức vả thực tại - thì quan niệm của bạn sẽ sâu sắc hơn, và bạn 


27 


sẽ thấy rõ được rằng có một sự khác biệt giữa cách thức mà sự 
vật xuất hiện với bạn và cách thức mà chúng thật sự là. ẳ hững 
gì trông có vẻ như là một kiểu thực tại tự tồn, khách quan bên 
ngoài lại không thật sự đúng với bản chất thật của thực tại. 


Một khi chúng ta nhận chân được sự sai biệt giữa sự trình 
hiện và thực tại, ta đạt được sự thấu hiểu chắc chắn về cách 
thức tác động của các cảm xúc, và cách thức mà chúng ta 
phản ứng lại với các sự kiện, đối tượng. Ta thấy được rằng, 
đàng sau những phản ứng cảm xúc mạnh mà chúng ta có 
trong nhiều trường hợp, là một sự thừa nhận về một kiểu thực 
thể tồn tại độc lập bên ngoài. Bằng cách này, chúng ta phát 
triển một hiểu biết thấu đáo về nhiều chức năng khác nhau của 
tâm và của các mức độ ý thức bên trong chúng ta. Và ta cũng 
nuôi lớn nhận thức rằng dù có một số kiểu trạng thái tinh thân 
và cảm xúc dường như có thật, và dù nhiều đối tượng có vẻ 
rất sinh động, thì trong thực tế, chúng chỉ là ảo tưởng. Chúng 
không thật sự tồn tại theo cách thức mà ta tưởng. 


Qua phương cách quán chiếu và phân tích này, ta sẽ có 
thể đạt tới một hiểu biết sâu sắc về những gì mà thuật ngữ 
Phật học gọi là “nguồn gốc của đau khổ”; hay nói cách khác là 
những cảm thọ dẫn tới sự lẫn lộn, sai lầm, và gây phiền não 
cho tâm thức. Khi sự nhận biết này được kết hợp với hiểu biết 
về bản chất phụ thuộc lẫn nhau của thực tại ở mức độ vi tế 
nhất, thì chúng ta cũng thấu triệt được cái gọi là “tính Không 
của thực tại”, trong ý nghĩa là mỗi một đối tượng hay sự kiện 
đều chỉ sinh khởi theo cách như là sự kết hợp của nhiều yếu tố 
và không hề có bắt cứ sự tồn tại độc lập, riêng rẽ nảo. 


Dĩ nhiên là sự thấu đáo về tính Không giúp ta hiểu rằng 
bât kỳ ý tưởng nảo dựa trên quan điêm ngược lại cho răng sự 
28 


vật tự nó tồn tại một cách độc lập đều là sai lầm. â hững ý 
tưởng như thế là đã hiểu sai về bản chất của thực tại. Ta nhận 
ra rằng chúng không có giá trị vững vàng trong cả thực tại và 
trong kinh nghiệm đúng thật của chúng ta, trong khi đó tính 
Không của thực tại lại có giá trị vững vàng cả về mặt lý luận 
cũng như trong kinh nghiệm. Dần dân, ta tiến tới việc nhận 
thấy rằng có thể đạt đến một trạng thái tri kiến mà mọi hiểu 
biết nhằm lẫn như vậy đều bị loại trừ hoàn toàn. Đó chính là 
trạng thái tịch diệt hay “diệt”. 


Trong Minh cú luận, ngài â guyệt Xứng" cho rằng nếu có 
thể thừa nhận tính Không thì ta có thể thừa nhận thế giới 
duyên khởi. â ếu ta có thể thừa nhận điều đó, thì cũng có thể 
thừa nhận mối quan hệ nhân quả giữa khổ đau và nguồn gốc 
của nó. Và một khi ta đã chấp nhận quan hệ này, thì cũng có 
thê nghĩ đến và chấp nhận khả năng chấm dứt được đau khô. 
â gài â guyệt Xứng biện luận thêm rằng, nếu có thê chấp nhận 
như vậy, thì ta cũng có thê chấp nhận rằng mỗi con người đều 
có khả năng nhận hiểu và đạt tới trạng thái chấm dứt mọi khổ 
đau. Cuối cùng, đĩ nhiên là ta có thể nghĩ ngay đến chư Phật, 
những vị đã thật sự hoàn tất trạng thái tịch diệt, chấm dứt mọi 





l Nguyệt Xứng (Candrakirti), cũng đọc là Nguyệt Xưng, là một vị luận sư 
danh tiếng thuộc phái Trung quán, sống vào khoảng năm 600 đến 
650. Tương truyền ngài sinh ở Nam Ấn Độ, tinh thông Phật học, đã 
từng trụ trì tự viện Nalanda. Ngài có nhiều trước tác, trong số đó có bộ 
Trung quán căn bản minh cú luận (Prasannapada), cũng dịch là Minh 
cú luận, hiện vẫn còn giữ được bản Phạn văn, là bản chú giải cho bộ 
Trung luận của ngài Long Thụ. Xem thêm các bài của cư sĩ Chân 
Nguyên về Nguyệt Xứng: <http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguyệt_Xứng> 
và Pháp Xứng <http://vi.wikipedia.org/wiki/Pháp_ Xứng>. (ND) 


29 


khổ đau. 


Điều quan trọng là qua việc phát triển sự hiểu biết sâu xa 
về nguyên lý duyên khởi, ta có thể thông suốt cả hai chân lý - 
chân lý về sự khổ ở mức độ vi tế và chân lý về Sự diệt khô. 
Đây chính là ý nghĩa của Phật ngôn: “Qua hiểu biết về duyên 
khởi, ta hiểu được Pháp.” Băng cách nảy, ta có thể hiểu được 
chân lý về sự diệt khổ và con đường dẫn tới sự diệt khổ đó 
(tức là đạo). Một khi hiểu được những điều này, ta có thể nhận 
ra rằng những vị tu tập trong Tăng đoàn có thê giác ngộ và đạt 
tới trạng thái chấm dứt khô đau, và chư Phật có thể hoàn tất 
trạng thái đó. Cuối cùng, ta đạt tới một số hiểu biết về ý nghĩa 
thật sự của quả vị Phật. 


NHỊ ĐÉ 


Bây giờ, để có thể mở rộng hiểu biết đầy đủ về Tứ diệu 
đề, tôi cho rằng cũng cần làm quen với khái niệm ẩ hị đế 
trong Phật học. ä hị để nghĩa có là “hai loại chân lý”), bao 
gồm chân lý có tính ước lệ hay TƯỜNG đối (Tục để) và chân lý 
tối hậu hay tuyệt đối (Chân đế)" Ở đây, bạn phải luôn nhớ 
rằng tôi giảng giải chúng từ quan điểm của Trung quán tông 
(Madhyamaka) hay trường phái Trung đạo của Phật giáo. Dĩ 
nhiên, khái niệm về ä hị để không chỉ có trong trường phái 
nảy. Bạn có thê thấy khái niệm này trong các trường phái Phật 





1 Xem thêm "The Two Truths" của Guy Newland, Snow Lion Publications 
(1992). ISNB: 0937938793 Bản Việt dịch của Lê Công Đa tựa đề “Sắc 
Tướng và Thật Tướng Để”, tại: 
<http:/www.quangduc.comtriet/57nhide.html>. (ND) 


30 


giáo khác, và ngay cả trong một số triết học Ân Độ phi Phật 
giáo. Mặc dù thê, ở đây tôi theo quan điêm của Trung quán 
tông. 


Vậy làm thế nào ta để phát triển sự hiểu biết về nền tảng 
giáo lý về â hị đề trong Phật giáo? Qua nhận biết về thế giới 
hăng ngày trong kinh nghiệm sống, ta nhận biết được thế giới 
thực tại ước lệ, vận hành theo nguyên lý nhân quả, đó là Tục 
để (Samwyfisa£a). â êu ta chấp nhận thực tại của thế giới này 
như là ước lệ, thì chúng ta có thể chấp nhận bản chất trồng 
rỗng của thế giới mà theo Phật giáo là chân lý tối hậu, đó là 
Chân đế (Paramärthasatya). Mỗi quan hệ giữa hai phương 
diện này của thực tại thật quan trọng. Thế giới của hình tướng 
bên ngoài thường không phải là tương phản hay trái ngược 
với thế giới của chân lý tối hậu, mà đúng hơn là một sự hiển 
lộ, một nền tảng rất cơ bản mà trên đó bản chất tôi hậu của 
thực tại được xác lập. 

Chỉ khi có một hiểu biết về bản chất và mối quan hệ giữa 
hai chân lý này thì bạn mới thấu hiểu được toàn bộ ý nghĩa 
của Tứ diệu đế. Và khi bạn có một hiểu biết về Tứ diệu đề thì 
bạn mới có được nên tảng vững chắc để từ đó phát triển thành 
một sự hiểu biết hoản thiện về ý nghĩa của sự quy y Tam bảo. 


31 


HỎI ĐÁP 
Hỏi: Sự khác nhau giữa những thấu hiểu cá nhân và sự 
thâu hiểu toàn hảo của Phật là gì? 


HHDL:! Ta hãy lấy một thí dụ về việc đạt được sự thấu 
hiêu trong mức độ vi tê của tính vô thường và trong bản chât 
tạm thời của mọi vật và sự kiện. 


Với một cá nhân khởi sự bằng lối suy nghĩ cho rằng sự 
vật là thường hằng, ở giai đoạn ban đầu thì vướng mặc của 
người đó về tính thường hằng của sự vật có thể rất mạnh mẽ 
và kiên cô. Để làm giảm bớt vướng mắc đó, bạn cần hình 
thành một số lập luận đả phá, ngay cả việc chỉ gieo được một 
sự nghi ngờ vảo tâm tưởng của người ấy về tính thường hằng 
của sự vật cũng có thể tạo ra một tác động, vì ít nhất là tự nó 
có hiệu quả làm giảm đi sự cố chấp vào ý tưởng cho răng sự 
vật là thường tồn hay bắt diệt. 


Dù vậy, điều đó vẫn chưa đủ. Bạn cần củng cô nhiều hơn 
nữa lập luận phê phán để hướng tới tính vô thường của sự 
việc. Và đến như thế cũng vẫn chưa đủ. Bạn cần nhiều sự 
thuyết phục hơn và điều này có thể đạt được thông qua việc 
quán chiếu kiên trì để có thể dẫn tới điều được xem là hiểu 
biết suy luận về tính vô thường. 


Chưa hết, để cho tri thức này có một ảnh hưởng quyết 
định đến hành vi ứng xử của bạn, cần phải đạt được một thấu 
hiểu trực tiếp, hay một kinh nghiệm trực giác về tính vô 
thường của sự vật. Và rồi chính điều này cũng phải được hoàn 





? Viết tắt từ nguyên văn Anh ngữ: His Holiness The XIV Dalai Lama. (ND) 


s5 


thiện hơn nữa, vì sự vướng mắc vào tính thường hằng đã ăn 
quá sâu vảo nhận thức của ta, nên chỉ một nhận biết đơn thuần 
sẽ không đủ để xua tan nó. Việc này đòi hỏi một tiến trình lâu 
dài để đào sâu sự thấu triệt của mình, cho đến khi ngay cả 
những khuynh hướng bám víu nhỏ nhất vào tính thường hằng 
cũng được nhồ tận gốc. 


Cùng một tiến trình như vậy trong trường hợp để thấu 
hiêu tính Không của sự vật, và thật ra là cũng đúng như vậy 
trong trường hợp bạn muôn thâu hiêu bât kỷ nguyên lý nào. 


Tuy nhiên, có một số khía cạnh nhất định của sự tu dưỡng 
tinh thần rất ít liên quan đến kinh nghiệm tri thức, mà quan hệ 
nhiều hơn với đức hạnh của chúng ta. Về mặt đức hạnh, ngay 
từ giai đoạn khởi đầu, bạn phải phát triển một số hiểu biết về 
lòng từ bi, và đĩ nhiên là phải quan tâm đến việc làm sao để 
nuôi dưỡng lòng từ bi. Sau đó, kết quả của sự thực hành này 
là bạn có thê đạt được một loại kinh nghiệm hình dung về tâm 
thức tốt đẹp của bạn. Thí dụ, khi ngồi và quán chiếu về lòng 
từ bi, bạn có thể đánh thức nó, nhưng lòng từ bi đó không lâu 
bền hay trải khắp, và không thâm nhuằn trong đời sống của 
bạn. Vậy nên điều cần thiết là phải thể nghiệm sâu sắc hơn 
nữa cho đến mức lòng từ bi của bạn trở nên tự sinh khởi mà 
không còn phụ thuộc vào sự hình dung của của trí tuệ. â ó 
phải trở thành một phản ứng thật sự tự nhiên những khi có dịp 
cần tới sự đáp ứng. Sự thể nghiệm về từ bi nảy có thể phát 
triển sâu sắc hơn cho tới lúc nó trở thành rộng khắp. Bởi vậy, 
đây lại là một khía cạnh khác nữa của con đường tu tập đòi 
hỏi một tiến trình lâu dài. 

Hai khía cạnh này của việc tu tập gọi tên theo thuật ngữ 
truyền thống Phật giáo là phương tiện và tuệ giác hay trí huệ. 

ng 


Cả hai phải được thực hiện song hành. Đề cho tuệ giác được 
phát triển sâu sắc, bạn cần có yêu tố phương tiện bộ sung là 
tâm Bồ-đề. Tương tự, đê phát triển sâu sắc và củng cô sự thực 
hành tâm Bồ-đề, bạn cần có một tuệ giác làm nên tảng. Do 
vậy, chúng ta cần có một phương pháp tu tập kết hợp cả 
phương tiện và trí huệ. 


Cũng thế, chúng ta cần có một phương pháp tu tập kết 
hợp nhiều phương tiện khác nhau, chứ không chỉ dựa trên một 
phương tiện duy nhất. Hãy xét như trường hợp tuệ giác về tính 
vô thường của sự vật vừa được nêu trên. Mặc dù tuệ giác đó 
tự nó có thể giúp ta vượt qua sự vướng. mắc vảo tính thường 
hằng, nhưng trong thực hành bạn vẫn cần thêm những yếu tố 
bố sung sâu xa hơn để hoàn thiện tuệ giác này. Lý đo là vì 
cùng lúc có quá nhiều sự trói buộc khác đang siết chặt tâm 
thức. Vẫn đề của con người không chỉ riêng có sự bám víu 
vào tính thường hằng: mà còn có sự bám víu vào sự vật như 
những thực thể tồn tại độc lập, khách quan, hoặc bám víu vào 
các nguyên tắc cứng nhắc, vân vân vả vân vân... Tất cả những 
yêu tố này đều có thê đối trị bằng cách phát triển một tuệ giác 
về tính Không. 


Vì thế, điều mà chúng ta đang nói đến ở đây là một tiến 
trình phức tạp về sự phát triên nhận thức cá nhân hướng tới sự 
hoàn hảo. 

Hỏi: Ngài có thể nói thêm về ý nghĩa thật sự của sự quy 
y? 

HHDL: Tôi thấy rằng cốt lõi của sự quy y chính là phát 
triên lòng tin sâu xa vào hiệu lực của Chánh pháp như là 


phương tiện để đạt đến sự giải thoát, cùng với một chí nguyện 


34 


sâu xa, mong muôn đạt được sự giải thoát đó. 


â ói chung, đức Phật được xem như bậc thây chỉ dạy con 
đường, Chánh pháp mới chính là đối tượng thực sự của việc 
quy y, và Tăng-già là những người bạn trên con đường tu tập. 
Do đó, lòng tin vững chắc vào Chánh pháp là tiền đề cho việc 
phát triển niềm tin sâu xa và lòng tôn kính đối với Phật và 
Tăng. 


Trong tác phẩm Lượng Thích Luận (pramãravariika), 
ngải Pháp Xứng (Dharmakrti)` đã cỗ gắng chứng minh một 
cách hợp lý vê giá trị và mức khả tín của việc đức Phật là một 
bậc thầy chứng ngộ. â gài đã bảo vệ lập luận của mình bằng 
cách đưa ra giảng huấn của chính đức Phật để minh xét một 
cần thận, và bằng cách giải thích sự khả tín trong lời giảng của 
đức Phật về Tứ diệu đé, vì giáo pháp này được đặt nền tảng 
trên cả tính hợp lý cũng như kinh nghiệm xác thực của cá 
nhân. Điểm mấu chốt trước tiên là chúng ta phải nhận thức 
được sự chân thật của Chánh pháp, và chỉ trên cơ sở đó mới 
nhận ra được đức Phật là một bậc thầy chân chính. 


Lập luận theo chiều hướng ngược lại chỉ được sử dụng 
trong các phạm trù hêt sức mơ hô. Hay nói cách khác, lời dạy 
của đức Phật vê các phạm trù quá mơ hô đó chỉ có thê tin 





? Pháp Xứng: một luận sư danh tiếng của phái Du-già, sống vào khoảng 
thế kỷ 6 - thế kỷ 7. Ngài là người miền nam Án Độ, từng theo học với 
ngài Vực Long (/Ø/gãøa - 480-540) và là một môn đệ kiệt xuất. Ngài 
đã biên soạn bộ sách chú giải cho tập luận của ngài Vực Long là Tập 
Lượng Luận Thích (Øz2/nãnasarnucca/a-v/ffj. Cuỗn sách chú giải này 
cũng được gọi là Thích lượng luận, Lượng bình thích luận hay Lượng 
thích luận, hiện vẫn còn giữ được cả bản Phạn văn và Tạng văn. (ND) 


SỐ 


được bởi vì ngài là một bậc thầy khả tín. Đây là một tiến trình 
lập luận phức tạp. Theo với tiến trình nảy, chúng ta thật sự 
khởi đầu từ sự thuyết phục chính mình về sự đáng tin cậy của 
giáo pháp Tứ diệu đề, là giáo pháp công khai chấp nhận mọi 
sự phê phán bằng lý luận. Khi đạt được sự đúng thật của 
những chân lý Tứ diệu đề này, ta sẽ phát triển một sự tín phục 
sâu xa về sự đáng tin cậy của đức Phật như là một vị đạo sư. 
Vì đức Phật đã chứng tỏ sự đáng tin cậy và hợp lý trong 
những phạm trù có thể chấp nhận sự suy lý, nên ta sẽ có đủ sự 
tin cậy vào tính chân xác của đức Phật trong những phạm trù 
khác mà đối với ta là mơ hồ, khó hiểu hơn. 


Do đó, ý nghĩa trọn vẹn của sự quy y Tam bảo được khởi 
đâu từ hành động quy y Chánh pháp. 


Hỏi: ÄM„c đích của việc tham gia nghỉ thức Quy y là để 
làm gì, nếu như người ta vân có thê tự mình thực hiện việc 
Quy y trong tự tâm? 


HHDL: Trong Phật giáo có nhiều giới luật hay hạnh 
nguyện khác nhau. Chăng hạn, chúng ta có Bồ Tát hạnh, Mật 
hạnh, giới hạnh (giới luật của người xuất gia), những giới cắm 
của cư sĩ... vân vân... Bạn có thê phát khởi hạnh nguyện Bồ 
Tát trước một biểu tượng của đức Phật (chẳng hạn như tranh, 
tượng...) và không cần nhận sự truyền thụ từ một người khác. 
Tuy nhiên, việc nhận trao truyền từ một người khác là thật sự 
cần thiết đối với hạnh nguyện Kim cương thừa (Vajrayana) 
hay với giới luật, bởi vì bạn cần có một truyền thừa không 
gián đoạn. Một trong những lý do của điều này có lẽ là việc 
phát nguyện với sự chứng kiến của một vị đạo sư hay một aI 


36 


khác sẽ mang lại một sự quyết tâm lớn hơn. â ó củng có quyết 
tâm hướng thượng và tạo ra tinh thân trách nhiệm. â êu bạn 
muốn tiếp tục truy cứu thêm nữa về những lý do của sự truyền 
thừa trực tiếp, thì tôi phải thú nhận răng chỉ có chính đức Phật 
mới có thể trả lời được mà thôi. 


Hỏi: Nếu chúng ta thấy ai đó đang tiến hành một hành vi 
sai trái mà sẽ dẫn tới khổ đau cho chính họ, chúng ta có nên 
cố ngăn chặn họ thực thi hành động đó, hay là để cho họ gánh 
lấy nghiệp chướng? Nói cách khác, nếu chúng ta tự trải 
nghiệm sự đau khổ và từ đó rút ra bài học thì có tốt hơn hay 
không? 


HHDL: â hư bạn đã biết, một người thực hành đạo Phật 
nguyện theo cách sống dẫn thân một cách cân trọng để giúp 
đỡ người khác. Ở đây nên thấy răng, trong ý nghĩa của đạo 
Phật, ta đang nói về việc giúp người khác tự đạt đến Sự giải 
thoát thông qua việc sông theo chánh đạo; nghĩa là sống một 
cách phù hợp với nghiệp luật, tránh các hành vi bất thiện và 
luôn thực hiện những việc thiện, tốt lành. Bởi vậy, nói chung 
khi một Phật tử thấy người khác làm những việc sai trái thì 
đúng là nên cô ngăn họ lại. 


Mặc dù vậy, điều này lại làm nảy sinh nhiều vấn đề. 
Chúng ta có thể áp dụng những chuẩn mực đạo đức hay giá trị 
tinh thần của riêng mình đến mức độ nào với người khác? 
Thậm chí chúng ta có thê tự hỏi rằng, liệu lời dạy của đức 
Phật về việc sông theo một nếp sông đạo đức, tránh xa Mười 


37 


điều bất thiện! có phải cũng là một cách áp đặt các giá trị đạo 
đức của â gài lên chúng ta hay chăng? 


Thật là hữu ích để ghi nhớ một nguyên tắc quan trọng 
trong đạo Phật là cần chú trọng đến tính khế hợp trong từng 
trường hợp riêng biệt. Câu chuyện sau đây là một minh hoạ rõ 
rệt cho điều này. 


â gài Xá-lợi- phát (Sãriputra), một trong những đại đệ tử 
của đức Phật, biết rằng nếu ngải giảng dạy giáo pháp Thanh 
văn thừa (Šrãvakayãna) cho một nhóm 500 đệ tử có năng lực 
thì chắc chăn họ sẽ thấu triệt chân lý và chứng đắc quả A-la- 
hán (41rba:). â hưng Bồ Tát Văn-thù-sư-lợi (Ä⁄4ñju$r?) đã xuất 
hiện và dạy cho họ giáo lý về Tính Không của Đại thừa 
(Mahäyäna). â hững môn đệ này đã hiểu những điều được dạy 
như là một giáo thuyết hư vô hoàn toản, phủ nhận giá trị và 
thực thể của vạn vật. Tất cả họ đều phát triển những quan 
điểm sai lầm về bản chất của đạo và của thực tại, và kết quả là 
họ đã tạo ra các nghiệp dẫn tới việc tái sinh vào những cảnh 
giới thấp kém hơn. 


â gài Xá-lợi-phất lập tức tìm đến trước đức Phật và trình 
bày rằng, nêu Bồ Tát Văn-thù-sư-lợi để cho ngài hướng dẫn 
500 người này, thì nếu không được giác ngộ hoàn toàn, ít nhất 
họ cũng đã đạt tới những mức độ chứng ngộ cao. Đức Phật trả 
lời răng, thật ra thì ngài Văn-thù-sư-lợi đã vận dụng phương 
tiện thiện xảo. â gài đã biết rằng, trong thời gian ngắn, những 





? Mười điều bát thiện (Thập bát thiện đạo) mà ta nên tránh là giết hại, 
trộm cắp, tà dâm (ba giới về thân), nói dối, nói vu khống, nói lời vô 
nghĩa, nói lăng mạ, dèm pha (4 giới về khẩu), tham lam, sân hận, và 
cố chấp những quan điểm sai trái (si) (3 giới về ý). 


38 


người này sẽ có những hành động tiêu cực do hiểu biết sai 
lầm, nhưng ngài cũng biết rằng vì giáo lý về tính Không đã 
được gieo cấy vào tâm thức của họ, nên về sau những hạt 
giống này sẽ thành thục và đưa họ tới quả vị Phật. â ä hư thế, về 
mặt hiệu quả thì con đường đi lên quả Phật của họ đã được rút 
ngăn. 


Bài học mà ta rút ra được từ câu chuyện này là, nếu ta 
chưa tự mình đạt được trạng thái giác ngộ hoản toàn, thì rất 
khó để phán xét được một cách ứng xử trong hoàn cảnh nảo 
đó là đúng hay sai. Đơn giản là ta nên cô hết sức để ứng xử 
thật thích hợp với mỗi tình huống cụ thể khi giao tiếp với 
người khác. 


Hỏi: 7a Ngài, ai cũng biết rằng Ngài là người rất bận 
rộn vì phải dành thời gian cho rất nhiêu việc. Ngài có thể 
dành cho hàng cư sĩ, những người đang sống với gia đình và 
công việc mưu sinh, một lời khuyên về việc làm thế nào để 
phát triển một phương thức thực hành Phật pháp có hệ thông 
hay chăng? 


HHDL: â hững người bạn Tây phương thường hỏi tôi về 
phương cách nhanh nhất, dễ nhất, hiệu quả nhất, và ít tốn kém 
nhất để thực hành Phật pháp! Tôi cho rằng không thể tìm 
được một phương cách như vậy! Có lẽ đó là dẫu hiệu của sự 
thất bại! 


Ta nên hiểu rằng thực hành Phật pháp là công việc thật sự 
cần phải được tiến hành suốt 24 giờ trong ngày. Đó là lý do 
chúng ta phân biệt những buổi tham thiền thực thụ với giai 
đoạn sau khi tham thiền. Lý tưởng nhất là cả trong khi tham 

39 


thiền và sau khi tham thiền, bạn đều nên sống hoản toàn trong 
sự thực hành Phật pháp. 


Trong thực tế, có thể nói rằng các giai đoạn sau khi tham 
thiền là sự thử nghiệm thực tế đối với năng lực thực hành của 
bạn. Thời gian tham thiền chính thức có thể hiểu như là bạn 
đang nạp lại năng lượng, để sau đó bạn có đủ điều kiện hơn 
trong việc đối phó với những yêu cầu của cuộc sống hăng 
ngảy. Mục tiêu chính của việc nạp lại bình điện là để nó có thể 
chạy được một thiết bị nào đó, phải không? Tương tự, khi bạn 
đã tự trang bị cho mình qua sự thực hành những phương thức 
nảo đó thì bạn sẽ có khả năng sống phù hợp với những nguyên 
tắc trong thực hành Chánh pháp của bạn, bởi vì là một con 
người thì bạn không thể nào tránh được những công việc 
thường ngày trong cuộc sống. 


Dĩ nhiên, trong giai đoạn đầu tiên, như một người chập 
chững, bạn cần có những chu kỳ hành thiền tập trung để tạo 
lập một nên tảng khởi đầu. Đây là điều thiết yêu. â hưng một 
khi đã thiết lập được nên tảng đó rồi thì bạn có thể sống theo 
một nếp sông thường ngày ít nhất cũng phải luôn phù. hợp với 
Chánh pháp. Bởi vậy, tất cả ý nghĩa nảy hướng đến tầm quan 
trọng của sự nỗ lực. Không có nỗ lực thì sẽ không có cách nào 
để đưa Chánh pháp vào trong cuộc sống của chúng ta. 


Với một người tu tập nghiêm túc thì nỗ lực tối đa là hết 
sức cần thiết. Chỉ với một vài lời khấn nguyện, chút ít thời 
gian tụng niệm, dăm ba bài chú với tay lần tràng hạt thì không 
đủ. Vì sao vậy? Vì điều này không thể chuyển hóa tâm bạn. 
â hững cảm xúc tiêu cực của chúng ta quá mạnh mẽ nên cần 
phải có nỗ lực liên tục để đối trị. â ếu chúng ta thực hành một 
cách liên tục thì chắc chăn ta sẽ thay đồi. 

40 


Hỏi: Có quan hệ gì giữa Bồ-đề tâm nguyện và và Bầ-để 
tâm hành '? 


HHDL: Có nhiều cách khác nhau để hiểu về ý nghĩa của 
từ bi, tùy cách tiếp cận theo quan điểm Đại thừa hay Kim 
cương thừa. Chăng hạn, Kim cương thừa sử dụng cùng một 
chữ từ bị, karuna, như Đại thừa, nhưng có ý nghĩa hoàn toàn 
khác. 


Có lẽ câu hỏi này liên quan đến một sự phân biệt khác có 
trong kinh điển, giữa hai mức độ của lòng từ bi. Ở mức độ đầu 
tiên, tâm từ bị được tạo ra qua sự hình dung. Đây là giai đoạn 
khởi đầu, bạn cần phải thực hành một số phép quán tưởng 
nhất định để làm sinh khởi tâm từ bi. Kết quả của sự thực 
hành này sẽ giúp bạn đạt tới mức độ thứ nhì, khi tâm từ bi trở 
thành một phẩm tính hoản toàn tự nhiên và tự sinh khởi. Đây 
là một trong những cách hiểu về sự khác nhau giữa Bô-đề tâm 
nguyện và Bồ-đề tâm hành. 


1 Bồ-đề tâm nguyện là tâm mong ước đạt giác ngộ vì lợi ích của tất cả 
chúng sinh và Bồ đề tâm hành là trạng thái mà hành giả trực tiếp có 
hành vi cụ thể trên con đường đạt đến giác ngộ thông qua các biện 
pháp tu tập nghiêm cẩn. Cả hai được gọi chung với tên gọi là Bồ-đề 
tâm tương đối để phân biệt với một thuật ngữ khác là Bồ đề tâm tuyệt 
đối tức là trí tuệ Bồ-đề tâm đã trực tiếp chứng ngộ bản chất tối hậu 
của thực tại. (Xin xem thêm chỉ tiết qua bài Bodhichiffa tại trang WEB 
rigpa wiki: <http:/Awww.rigpawiki.org/index.php?title=Bodhichitta> (ND) 


4 


42 


Lhưưng Ì 
Dẫn nhập Tứ diệu đề 


Bây giờ, chúng ta nói về giáo pháp Tứ diệu đế của đạo 
Phật. ä ghi vẫn đầu tiên có thể là: Tại sao các chân lý này lại 
được xem là cơ bản nhất, và tại sao, sự thật là đức Phật đã dạy 
những chân lý này trong tất cả các kinh điển? 


Để trả lời được vấn để này, ta phải liên hệ giáo pháp Tứ 
diệu đề với kinh nghiệm của chính ta trong kiếp người. Một 
sự thật hoản toàn tự nhiên trong cuộc sống là: Mỗi người 
chúng ta đều có một khát vọng bâm sinh luôn tìm kiếm hạnh 
phúc và muốn vượt qua khổ đau. Đây là một bản năng sẵn có, 
nên ta không cần phải chứng minh sự tồn tại của nó. Hạnh 
phúc là điều mà tất cả chúng ta đều khao khát muốn đạt được, 
và dĩ nhiên chúng ta có quyền đáp ứng khao khát đó. Cũng 
vậy, khổ đau là điều mà ai cũng mong muốn tránh khỏi, và 
chúng ta cũng có quyên nỗ lực để vượt qua đau khô. â ếu như 
sự khát khao đạt được hạnh phúc và vượt qua đau khổ là bản 
chất sẵn có của mọi sinh vật, và cũng là một nhu cầu tự nhiên, 
vậy thì vấn đề là chúng ta phải nỗ lực như thế nào để đáp ứng 
cho khao khát đó. 


Vấn đề này đưa ta đến với giáo pháp Tứ diệu để; vì giáo 
pháp nảy giúp ta hiểu được mối quan hệ giữa hai loại sự kiện: 
nguyên nhân và kết quả. Một mặt, ta phải gánh chịu khổ đau, 
nhưng khổ đau không phải tự nhiên mà có, nó sinh khởi từ các 
nguyên nhân và điều kiện của chính nó. Mặt khác, ta được 


43 


huởng hạnh phúc, thì hạnh phúc cũng có được từ những 
nguyên nhân và điêu kiện của chính nó. 


Trong đạo Phật, khi nói đến hạnh phúc ta không chỉ hiểu 
một cách giới hạn như một trạng thái cảm xúc. Chắc chắn tịch 
diệt (trạng thái chấm đứt hoàn toàn mọi đau khổ) không phải 
là một trạng thái của cảm xúc, nhưng ta có thể nói rằng tịch 
diệt là dạng cao tột nhất của hạnh phúc. Bởi vì, theo định 
nghĩa thì tịch diệt là hoàn toàn thoát khỏi mọi khổ đau. â hưng 
trạng thái tịch diệt, hay hạnh phúc chân thật, lại cũng không 
phải tự nhiên xuất hiện hay hoàn toàn không có nguyên do. Dĩ 
nhiên, đây là một điểm hết sức tinh tế, vì theo quan điểm Phật 
giáo thì tịch diệt không phải là một sự kiện duyên sinh, nên 
không thể nói là nó được tạo thành hay gây ra bởi bất cứ điều 
gì. Thế nhưng, sự hiện thực hóa hay đạt tới tịch diệt lại quả 
thật là phụ thuộc vào con đường tu tập và nỗ lực của cá nhân. 
Bạn không thê đạt tới trạng thái tịch diệt nêu không có nỗ lực. 
Do đó, trong ý nghĩa này ta có thể nói rằng con đường dẫn tới 
tịch diệt là nguyên nhân của tịch diệt. 


Giáo pháp Tứ diệu đề phân biệt một cách rõ ràng hai loại 
nguyên nhân và kết quả: những nguyên nhân gây ra đau khổ 
và những nguyên nhân tạo ra hạnh phúc. Bằng cách chỉ ra 
cách phân biệt những nguyên nhân nảy trong cuộc sống, mục 
đích của giáo pháp này không gì khác hơn là giúp ta đáp ứng 
khát vọng sâu xa nhất của mình - đạt được hạnh phúc và vượt 
qua đau khổ. 


Khi đã nhận hiểu được lý do đức Phật truyền giảng giáo 
pháp Tứ diệu đê, có thể chúng ta sẽ tiếp tục tự hỏi về lý do 
của việc sắp xếp các chân lý đó theo một trình tự đặc biệt: Tại 
sao Tứ diệu đề được dạy theo một trật tự nhất định, bắt đầu về 


44 


sự khổ (Khô để) rồi tiếp tục với nguyên nhân của sự khổ (Tập 
khổ đề)... Về điểm nảy, ta nên hiểu rằng trình tự giảng dạy 
giáo pháp Tứ diệu đế không liên quan gì đến trình tự sinh 
khởi của sự vật trong thực tại. Đúng hơn thì trình tự đó liên 
quan đến việc một người nên khởi đầu như thế nảo để thực 
hành đạo Phật và đạt tới sự chứng ngộ nhờ vào sự thực hành 
đó. 


Trong Tối thượng luận,' ngài Di-lặc (Ä⁄zireya) cho rằng 
có bốn giai đoạn để chữa một chứng bệnh: 


Cũng giống như một căn bệnh cần được chẩn đoán, 
những nguyên nhân gây bệnh cân được loại trừ, một trạng thái 
khoẻ mạnh cân đạt tới và phương pháp chữa trị cần được áp 
dụng; cũng vậy, sự đau khổ cần phải được nhận biết, các 
nguyên nhân gây ra đau khổ cần phải được loại trừ, sự chấm 
dứt của đau khổ cần phải đạt tới và con đường tu tập để dứt 
khổ cần phải được thực hành.” 


ẳ gài Di-lặc đã sử dụng sự tương tự với một người bệnh 
đê giải thích phương cách đạt được giác ngộ dựa trên giáo 
pháp Tứ diệu đê. Đê một bệnh nhân được lành bệnh, trước hêt 


* Có sách dịch là “Tối thượng Tantra” (Anuffarayoga Tantra). Chữ Tối 
thượng luận ghép từ hai chữ: uttara (Uất-đà-la) và tantra. Riêng chữ 
tantra có nghĩa là những nghi thức hành đạo đặc biệt để chuyển hóa 
thân, khẩu, ý. chẳng hạn như mandala (đồ hình các mạn-đà-la), 
mantra (Mật chú), mudra (thủ ấn) ... (ND) 


? The Changless Nature, bản dịch của Tối Thượng Luận bởi Ken và Katia 
Holmes, Karma Drubgyud Darjay Ling, UK 1985. Trang 135. Tối 
Thượng Luận còn được biết dưới tên Rafnagotravibhaga (Như Lai 
Tạng). 


45 


người đó phải biết mình đang mang bệnh, nếu không thì sẽ 
không có mong muốn chữa bệnh. Một khi đã nhận biết mình 
có bệnh, thì tất nhiên là bạn sẽ cô tìm biết những nguyên nhân 
gây bệnh và những gì làm cho bệnh nặng thêm. Khi đã xác 
định được những điều này, bạn sẽ biết được liệu căn bệnh có 
thê chữa khỏi hay không, và bạn sẽ khởi lên ước muốn được 
khỏi bệnh. Thật ra cũng không chỉ đơn thuần là một ước 
muốn, vì một khi đã nhận biết được các điều kiện đã dẫn đến 
căn bệnh, niềm khao khát được khỏi bệnh sẽ càng mạnh mẽ 
hơn nhiều vì sự nhận biết đó mang lại cho bạn sự an tâm và 
tin chắc rằng sẽ vượt qua được căn bệnh. Với lòng tin chắc 
đó, bạn sẽ sẵn lòng dùng đến tất cả các loại thuốc men và 
phương pháp điều trị cần thiết. 


Cũng giống như vậy, ngay từ đầu niềm khao khát được 
thoát khỏi sự khổ đau sẽ không sinh khởi trừ phi bạn nhận biết 
được là mình đang đau khô. Bởi vậy, thực hành trước tiên của 
người Phật tử là nhận biết trạng thái hiện thời của mình là khổ 
đau, thất vọng và không thỏa mãn, trong tiếng Phạn gọi là 
duhkha. Chỉ khi đó bạn mới muốn nhìn vào các nguyên nhân 
và điều kiện đã gây ra đau khổ. 


Điều rất quan trọng là phải hiểu được bối cảnh mà trong 
đó Phật giáo nhắn mạnh tới việc nhận ra rằng tất cả chúng ta 
đều ở trong trạng thái khổ đau, nếu không thì sẽ có nguy cơ 
hiểu nhằm quan điểm của Phật giáo, cho rằng đó là những tư 
tưởng u ám, một chủ nghĩa bi quan về cơ bản và gần như là 
một nỗi ám ảnh về sự khổ đau trong thực tại. 


Lý do mà đức Phật hết sức nhẫn mạnh vào việc phát triển 
một hiêu biêt sâu sắc về bản chât của khô đau là vì còn có một 
khả năng thay thê - có một lôi thoát, và chúng ta thật sự có 

46 


khả năng tự giải thoát khỏi mọi khổ đau. Đây là lý do vì sao 
việc nhận biết được bản chất của khổ đau là hết sức thiết yếu. 
Bởi vì, thâu hiểu về khổ đau càng vững vàng và sâu sắc thì 
khao khát được giải thoát khỏi khô đau sẽ càng mạnh mẽ hơn. 
Do vậy, sự nhắn mạnh của Phật giáo về bản chất khổ đau nên 
được nhìn trong bối cảnh rộng hơn như thế, với sự đánh giá 
cao về khả năng hoàn toàn giải thoát khỏi khổ đau. â ếu ta 
không nghĩ đến giải thoát, thì việc dành nhiều thời gian để 
quán chiếu về khổ đau cũng là hoàn toản vô nghĩa. 


Chúng ta có thể nói rằng, hai loại nguyên nhân và kết quả 
mà tôi vừa đề cập trên đây, một mặt chỉ đến tiến trình của 
những chúng sinh chưa giác ngộ, liên quan đến chuỗi nhân 
quả giữa khổ đau và nguồn gốc của nó; mặt khác, lại chỉ đến 
tiến trình của những chúng sinh giác ngộ, gắn liền với những 
liên kết nhân quả giữa con đường tu tập và sự tịch diệt hoàn 
toàn. Khi đức Phật diễn giải chỉ tiết về hai quá trình này, â gài 
đã chỉ dạy giáo pháp về Thập nhị nhân duyên, trong tiếng 
Phạn gọi là 12 nidãna.' 


1 Thập nhị nhân duyên tạo thành chu kỳ gồm 12 yếu tố của các kết nối 
nhân quả trói buộc chúng sinh trong cuộc sống luân hồi và do đó đau 
khổ mãi mãi. Các kết nối này được miêu tả quanh một bánh xe luân 
hồi; minh họa sáu cảnh giới của luân hồi và các nguyên do khác nhau 
của chúng. Các kết nối được trình bày theo chiều kim đồng hồ là: vô 
minh, tác ý hay các sự hình thành của nghiệp, thức (ý thức), danh sắc, 
sáu cơ sở của ý thức (lục căn), cảm xúc (thọ), ham muốn (ái), chấp 
giữ (thủ), hình thành (hữu), sinh, già và chết (lão tử). Xem thêm The 
Meaning of Life from a Buddhist Perspective của His Holiness the 
Dalai Lama, bản dịch Anh ngữ của Jeffrey Hopkins, Wisdom 
Publications, 1992. ISBN: 0861710967 


47 


Các nidãna là mười hai mối liên hệ trong chu kỳ của cuộc 
sông đi từ vô minh” đến hành (hay “tác ý”),ˆ đến thức... và 
tiếp tục cho đến già và chết (lão tử). Khi tiến trình nhân quả 
của một chúng sinh chưa giác ngộ được mô tả chỉ tiết - nghĩa 
là một đời sống trong vòng đau khổ và những nguyên nhân 
của đau khổ - thì trình tự của 12 nhân duyên bắt đầu từ vô 
minh, tiếp tục với hành, thức... vân vân. Trình tự này mô tả 
cách thức một chúng sinh, do nơi những nguyên nhân và điều 
kiện nhất định, phải rơi vào tiến trình của một đời sống mê 
muội. 


Mặc dù vậy, cũng một chúng sinh đó, nếu có thực hành 
những tu tập tâm linh nào đó, thì có thể làm đảo ngược tiến 
trình này, và trình tự ngược lại đó chính là trình tự của tiễn 
trình dẫn tới giác ngộ. Chăng hạn, nếu chuỗi tương tục của vô 
minh kết thúc thì chuỗi tương tục của các hành vi tác ý cũng 
sẽ dừng. â ếu những hành vi đó đã dừng lại, thì chỗ dựa của 
những hành vi ấy là thức cũng sẽ dừng lại, và cứ tiếp tục như 
vậy... 

Bạn có thê thấy răng, trong một ý nghĩa nào đó, giáo pháp 
Thập nhị nhân duyên là một sự trình bày chỉ tiết về hai loại 
nguyên nhân và điều kiện đã được mô tả trong Tứ diệu đế. 





1 Chỉ trạng thái không có hay thiếu hiểu biết hay hiểu sai về chân lý; nói 
cụ thể hơn là không nhận hiểu được giáo pháp Tứ diệu đề. (ND) 


? Chỉ khả năng của ý thức để lựa chọn, quyết định, và ý định thực hiện 
điều gì. Chữ này thường được dịch là “hành”, cũng có sách dịch là 
“tác ý”. (ND) 


48 





Hình 1 


Tháp Dhamekh cao 34m được xem là đánh dấu nơi đức Phật 
Thích-ca chuyển Pháp luân (giảng Pháp) lân đâu tại vườn 
Lộc Uyển nay thường gọi là Thánh địa Sarnath. Nội dung 
truyền giảng trong đó bao gồm Tứ diệu đề, Duyên khởi và Bát 
chánh đạo. 


49 


50 


Lhương ÏÏ 
Khổ đề (hân lý về khẩ) 


Chân lý đầu tiên trong Tứ diệu đề là chân lý về khổ (Khổ 
để). 


â hiều trường phái triết học dịch chữ “chân lý” theo nhiều 
cách khác nhau. Thí dụ có một khác nhau cơ bản giữa trường 
phái Trung quán Cụ duyên (?rasangika-Madhyamaka)` và 
những người theo Thinh văn thừa (Šrãvakayana)” trong cách 
phân biệt giữa phàm phu với vị 4rya (hay bậc thánh). Thanh 
văn thừa phân biệt dựa theo việc một người đã đạt tới trực 
giác thấu triệt về Tứ diệu để hay chưa. Trung quán cụ duyên 
không chấp nhận tiêu chuẩn phân chia này, vì họ cho rằng 
ngay cả người thường vẫn có thể thấu triệt trực tiếp Tứ diệu 
đề. Tuy nhiên, tôi sẽ không đi sâu vào những tranh cãi này ở 
đây, vì điều đó sẽ làm phức tạp việc giảng giải. 





l Trung quán Cụ duyên (Prasa/g¡¿a) là một trong 2 chỉ phái chính của 
Trung quán tông (Mãđhyamika), còn được dịch là Trung quán ứng 
thành Quy mậu luận chứng phái, hay Tất quá tánh không phái, do một 
luận sư nối dòng Ngài Long Thụ là Phật Hộ (8uđ¿2hapaii:a) sáng lập. 
Ngài Phật Hộ sống vào khoảng năm 470 - 540. Chi phái chính thứ hai 
của Trung quán tông là Tự lập luận chứng phái, cũng được gọi là Y tự 
khởi phái (SvZfanfrika). (ND) 


? ‹;ãvakayãna thường được dịch là Thanh văn thừa, chỉ những người 
nghe pháp tu hành mà thành tựu. (ND) 


51 


Thay vì vậy, chúng ta sẽ đi thắng vào ý nghĩa của duhkha 
hay sự đau khổ. Trong bối cảnh đang được đề cập, duhkha là 
nên tảng hay cơ sở của kinh nghiệm đau đớn, và chỉ chung 
cho trạng thái đời sống của chúng ta, được quy định bởi 
nghiệp lực, tà kiến,' và những cảm xúc tiêu cực. 


â hư ngài Vô Trước (4sa»ga) đã nói rõ trong Đại thừa Vĩ 
Diệu Pháp tập luận (415Jidharmasamuchchaya).` khái niệm 
duhkha cần phải bao quát cả cảnh giới ta đang sống và những 
chúng sinh đang sống trong cảnh giới đó. 


Ba cảnh giới khổ đau 


Để có thể hiểu được cảnh giới mà chúng sinh đang sống, 
ta cần phải nói sơ qua đôi chút về vũ trụ quan Phật giáo." 
Theo Phật giáo thì tất cả chúng sinh sống trong Ba cảnh giới 
(Tam giới) là: Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới." 

Đối với hầu hết chúng ta thì khó khăn ở đây là làm thế 
nảo để hiểu được về Tam giới? â hất là làm sao có thể hình 
dung được những cảnh giới của hình sắc và những cảnh giới 


* Tà kiến ở đây được chỉ chung cho tất cả những nhận thức sai lầm hay 
ảo tưởng, không đúng với sự thật hay bản chát của thực tại. (ND) 


Ề Hay còn gọi là A-f}-đạt-ma Tập Luận (ABhidharrna-samuccaya) là bộ 
luận giải thích tổng quát ý nghĩa kinh A-tỳ-đạt-ma (Abhidharma). (ND) 


3 Xem trình bày chỉ tiết về vũ trụ quan Phật giáo bằng Anh ngữ trong 
sách 2đ W/œđs của Jamgon Kongtrul. Snow Lion, 1995. TSBN: 
1559390336 

* Cõi người là một phần của Dục giới. Vô sắc giới là cảnh giới vi tế hơn 
Sắc giới, và Sắc giới lại vi tế hơn Dục giới. 


se 


không có hình sắc? ẩ ếu chỉ nói một cách đơn giản là vì đức 
Phật đã đề cập đến những cảnh giới nảy trong kinh điển thì 
không đủ - chỉ riêng điều này thôi không phải là một lý do 
thỏa đáng để một Phật tử chấp nhận sự tồn tại của các cảnh 
giới đó. Có lẽ phương cách hữu ích nhất là hiểu về các cảnh 
giới này như là những cấp độ khác nhau của tâm thức. Chẳng 
hạn, theo Phật giáo thì điểm khác biệt chính giữa bậc giác ngộ 
và chúng sinh mê lầm được chỉ ra trên cơ sở các cấp độ tương 
ứng của tâm thức. Một người có tâm thức buông thả phóng 
túng và chưa được chế ngự thì luôn ở trong trạng thái luân hồi 
hay đau khổ; trong khi những ai có tâm thức giữ theo giới luật 
và thuần thục thì luôn ở trong trạng thái â iết-bàn hay an lạc 
tuyệt đi. 


Ta cũng thấy rằng Phật giáo phân biệt giữa phàm phu và 
thánh chúng (4zyz) dựa trên cơ sở các cấp độ tương ứng của 
tâm thức hay sự chứng ngộ. Theo Đại thừa, bất kỳ ai đạt tới sự 
chứng ngộ trực giác về tính Không hay về bản chất tối hậu 
của thực tại đều là một vị thánh, và bất kỳ kẻ nào chưa đạt 
được chứng ngộ đó đều gọi là phàm phu. Khi liên hệ ý nghĩa 
nảy với Tam giới thì một người có tâm thức càng vi tế sẽ cảng 
có nhiều khả năng hiện hữu trong một cảnh giới tinh tế hơn. 


Lẫy ví dụ, nếu đời sông của một kẻ phàm phu luôn đắm 
chìm trong tham dục và ái luyến - nghĩa là người ấy luôn có 
khuynh hướng phát triển sự luyến ái với bất cứ điều gì nhận 
thức được, như là những hình sắc đáng ưa thích hay những 
khoái cảm... vân vân - và rồi sự luyến ái như vậy với các đối 
tượng vật chất, các ý tưởng và kinh nghiệm cảm thụ qua các 
giác quan sẽ dẫn dắt đến một đời sống giới hạn trong phạm vi 
Dục giới, cả trong hiện tại cũng như tương lai. Trong khi đó, 


32 


có những người đã vượt qua được sự luyến ái với các đối 
tượng của nhận thức trực tiếp và các cảm xúc lý tính, nhưng 
vẫn còn bám víu vào các trạng thái hân hoan hay hạnh phúc 
của nội tâm. Hạng người này hình thành các nhân tô dẫn dắt 
họ sẽ tái sinh vào những cảnh giới mà đời sống vật chất có 
dạng tinh tế hơn nhiều. 


Hơn thế nữa, lại có những người vượt qua được sự luyến 
ái không chỉ với những cảm xúc lý tính mà cả những cảm xúc 
nội tâm dễ chịu của niềm hân hoan hay hạnh phúc. Họ có xu 
hướng hướng nhiều hơn tới trạng thái tĩnh lặng. Cấp độ tâm 
thức của họ vi tế hơn nhiều so với hai mức trên, nhưng họ vẫn 
còn bám víu vào một hình thức tồn tại đặc biệt. Các cấp độ 
thô hơn của tâm thức của họ có thê dẫn dắt tới tầng trời thứ tư 
của Sắc giới, trong khi sự luyến ái vi tế hơn hướng đến sự tĩnh 
lặng sẽ dẫn dắt đến Vô sắc giới. â hư vậy, đây là cách mà ta 
liên hệ Tam giới với các cấp độ của tâm thức. 

Trên cơ sở vũ trụ quan này, Phật giáo nói về tiễn trình vô 
hạn của vũ trụ, với việc hình thành rồi hoại diệt, để rồi tiếp tục 
hình thành trở lại. Tiến trình này phải được hiểu trong mối 
quan hệ với Tam giới của sự sống. Theo các lập luận trong bộ 
A-ti-đạt-ma (4bhidharma) của â hất thiết hữu bộ” - là những 





1 Toàn bộ giáo pháp ban đầu của Phật giáo được chia làm ba phần (Tam 
Tạng Kinh - 772a£2) là Luật tạng, tức là các giới luật, Kinh tạng, tức 
là các bài giảng pháp của đức Phật, và Luận tạng hay A-tì-đạt-ma (Vi 
diệu pháp) là phần luận giải và các hệ thống triết học được trước tác 
bởi các luận sư Phật giáo. Có hai văn bản giáo điển đầy đủ của Luận 
tạng (A-tì-đạt-ma) vẫn còn giữ được đến ngày nay. Một của bộ phái 
Theravada (Nguyên thủy bộ) bằng tiếng Pali và một của Nhát thiết hữu 
bộ (Sarvãstivadin) bằng Phạn ngữ. Tại Tây Tạng chỉ giảng dạy bộ A-tì- 

54 


bài luận về siêu hình học và tâm lý học được dùng như một 
nguồn tham khảo trong Phật giáo lây Tạng - thì các cảnh giới 
từ tầng thứ ba của Sắc giới trở xuông là liên tục sinh diệt. Các 
cảnh giới từ tầng thứ tư của Sắc giới trở lên, bao gồm cả Vô 
sắc giới, là vượt ra ngoài tiễn trình sinh diệt vật chất này, 
chúng ta có thê gọi đây là sự tiến hóa của vũ trụ vật lý. 


Tiến trình vô hạn của sự tiến hóa này rất tương tự với lý 
thuyết Big Bang (Vụ nố lớn) của khoa học hiện đại. ä ếu lý 
thuyết Big Bang của khoa học vũ trụ chỉ chấp nhận duy nhất 
một vụ nỗ lớn như là nguồn gốc vũ trụ, thì đĩ nhiên điều đó 
không tương hợp với cơ sở vũ trụ quan Phật giáo. Trong 
trường hợp nảy, những người tin Phật hắn phải lo nghĩ để tìm 
ra một cách giải thích nào đó không mâu thuẫn với quan điểm 
Phật giáo về quá trình tiến hóa của vũ trụ. Tuy nhiên, nếu lý 
thuyết Big Bang không nhất thiết chỉ có một vụ nỗ lớn duy 
nhất ban đầu, mà chấp nhận có nhiều vụ nỗ lớn, thì điều đó sẽ 
hết sức phù hợp với cách hiểu của Phật giáo về quá trình tiễn 
hóa. 


Bộ A-ti-đạt-ma của â hất thiết hữu bộ cũng nói đến những 
cách thức chính xác mà vũ trụ tan rã vảo giai đoạn kết thúc 
của mỗi chu kỳ. Khi vũ trụ vật lý bị lửa hủy hoại (hỏa tai), chỉ 
có những tầng thấp hơn tầng đầu tiên của Sắc giới bị hủy hoại 
mà thôi; khi bị nước hủy hoại (thủy tai) thì từ tầng thứ hai của 


đạt-ma của Nhất thiết hữu bộ. Những vấn đề chính về vũ trụ quan 
được trình bày trong chương 3 của tác phẩm A-tì-đạt-ma Câu-xá luận 
của ngài Thế Thân (Vasubandhu), đã được Leo Pruden dịch sang Anh 
ngữ - Asian Humanites Press, Berkeley California, 1991. ISBN: 
0895819082 


"5 


Sắc giới trở xuống sẽ bị hủy hoại; khi bị gió hủy hoại (phong 
tai) thì từ tầng thứ ba của Sắc giới trở xuống sẽ bị hủy hoại. 
Do đó, trong vũ trụ quan Phật giáo thì sự tiễn hóa của vũ trụ 
vật lý được hiểu qua hình thức bốn yếu tố: lửa, nước, gió và 
đất (Tứ đại). Chúng ta thường thêm hư không vào danh sách 
nảy, nên tông cộng có năm yếu tô. Một luận giải phức tạp về 
cơ chế thành phân của sự tan rã không chỉ tìm thấy trong A-tì- 
đạt-ma, mà còn có trong Tối thượng luận. â hững giải thích 
nảy có vẻ rất tương tự với các lý thuyết khoa học hiện đại. 


Cũng cần nói răng những gì nêu trong A-tì-đạt-ma không 
phải luôn luôn được hiểu theo nghĩa đen. Chẳng hạn, theo A- 
tì-đạt-ma, cấu trúc vũ trụ dựa trên mô hình một núi Tu-di ! ở 
giữa, bao bọc bởi bốn “châu lục”. Ta cũng thấy trong tập luận 
nảy nhiều mô tả về kích thước của mặt trời vả mặt trăng mâu 
thuẫn với các giải thích của khoa học hiện đại. Với giả thiết 
rằng các thực nghiệm khoa học đã chứng minh được những 
luận điểm này là sal, ta sẽ chấp nhận kết luận của các nhà 
khoa học về những điểm này. 


Vậy, ở đây tôi vừa phác hoạ một cách rất sơ lược cách 
hiểu của Phật giáo về sự tiến hóa của vũ trụ vật lý, hay trong 
một nghĩa rộng hơn là của môi trường sống . Còn về các 


? Núi Tu-di (.Seru) được xem là trung tâm của mỗi thế giới. Các châu 
lục bao quanh gồm: 1. Phắt-bà-đề (Pũrvavideha) tại phương đông 
(cũng dịch là Đông Thắng Thần châu), 2. Cù-da-ni (Aparagodäniya) tại 
phương tây (cũng dịch là Tây Ngưu Hóa châu), 3. Diêm-phù-đề 
(Jambudvipa) tại phương nam (cũng dịch là Nam Thiệm Bộ châu) là 
nơi cư ngụ của thế giới. 4. Uất-đan-việt (Uttarakuru) tại phương bắc. 
(cũng dịch là Bắc Cù Lô châu). Bốn châu này trong kinh điển thường 
được gọi chung là Tứ thiên hạ. (ND) 


56 


chúng sinh sống trong những môi trường này, Phật giáo thừa 
nhận có rất nhiều chủng loại khác nhau. Có những chúng sinh 
có hình thể và có những chúng sinh được nhận biết như là 
không có hình thể. â gay cả trong thế giới mà chúng ta quen 
thuộc, cũng có nhiều chúng sinh ta nhận biết được và một số 
khác ta không nhận biết được, như những chúng sinh trong 
thế giới thần linh chăng hạn. 


â ói chung, Phật giáo cho rằng việc sinh ra trong cõi 
người là một trong những dạng sống lý tưởng nhất vì rất thuận 
lợi cho việc thực hành Chánh pháp. Vì thế, so với con người 
thì thần linh thật ra được xem là thấp kém, vì dạng sống đó 
kém hiệu quả hơn trong việc theo đuôi thực hành Chánh pháp. 
Thần linh có thể có những khả năng mà ta không có, như là 
những năng lực tiên tri hay một số năng lực siêu nhiên, nhưng 
thật ra họ vẫn chỉ là một phân của thế giới mà loải người cũng 
đang sông. Tất cả chúng sinh trong thế giới nảy đều chịu sự 
chi phối của nhận thức sai lầm và những cảm xúc gây đau 
khổ. Trong một ý nghĩa nảo dó, người ta có thể nói rằng 
những chúng sinh này thật ra là được tạo thành bởi sự nhận 
biết sai lầm và những cảm xúc đau khổ. 


â gài Lạt-ma Tông-khách-ba (Tsongkhapa) mô tả rất sinh 
động về đời sống mê lầm của những chúng sinh trong vòng 
luân hồi. â gài so sánh tương tự như một người bị trói rất chặt 
bởi những sợi dây ác nghiệp, nhận thức sai lầm, những cảm 
xúc và tư tưởng gây khổ đau. Quân chặt trong tắm lưới bản 
ngã và tự đắm chấp, họ bị những dòng thác của kinh nghiệm 
dao động và khổ đau cuốn trôi đi khắp nơi một cách không 
mục đích. Cuộc sông luân hồi là như vậy. 


57 


BA LOẠI KHỎÔ 


Và câu hỏi đặt ra lúc này là: dulkha là gì? Đau khổ là gì? 
Phật giáo mô tả ba cấp độ hay ba loại đau khổ. Loại thứ nhất 
gọi là “khổ vì đau đớn”,' loại thứ hai là “khô vì sự thay đổi”. 
và loại thứ ba là “khổ vì duyên sinh”.Ÿ 


Khi nói về loại thứ nhất, “khổ khổ”, ta chỉ nói trong phạm 
vi quy ước thông thường. của các kinh BẾP IÊNI mà tất cả chúng 
ta đều xem là đau khổ. â hững kinh nghiệm này là đau đớn. 
Theo Phật giáo, có bốn kinh nghiệm chính của loại khô này, 
được xem là nên tảng của đời sống trong luân hồi. Đó là các 
nỗi khổ về sinh, giả, bệnh và chết (sinh, lão, bệnh, tử). Câu 
chuyện về cuộc đời của chính đức Phật đã minh họa rõ rệt ý 
nghĩa của việc nhận biết những trạng thái này là các dạng của 
khổ đau cũng như tầm quan trọng của sự nhận biết này là chất 
xúc tác tinh thần cho việc mưu cầu cứu cánh. â hư chuyện kế 
lại, khi còn là vị thái tử trẻ tên Siddhãrtha (Tất-đạt-đa),* đức 
Phật đã bắt gặp một người bệnh, một người già, và một người 
chết đang được khiêng đi. Ảnh hưởng của sự mục kích những 


? Loại khổ này được gọi là khổ khổ, nghĩa là khổ vì những sự đau đớn 
tinh thần hay thê xác. (ND) 


? Loại khổ này được gọi là hoại khổ, nghĩa là khổ vì tứ đại trong thân luôn 
tương khắc, thường biến đổi đi dần chỗ hoại diệt, và vì những gì ta ưa 
thích cũng chịu quy luật của sự thay đổi, hoại diệt. 


3 Loại khổ này được gọi là hành khổ, nghĩa là khổ vì sự thay đổi liên tục 
của mọi thứ, nhân duyên sinh diệt, vô thường và biến đổi không 
ngừng. 


* Siddhartha, cũng phiên âm là Sĩ-đạt-đa. 
58 


khổ đau này rõ ràng đã dẫn tới việc â gài nhận chân răng khi 
chưa thoát khỏi quá trình vô tận của việc sinh ra thì người vẫn 
luôn là đối tượng của ba dạng khổ đau kia." Sau đó, hình ảnh 
của một vị tu sĩ thoát tục được cho là đã giúp cho đức Phật 
nhận biết rằng người ta hoàn toàn có thể thoát ra khỏi chu kỳ 
đau khô này.” 


Vậy nên Phật giáo quan niệm rằng, khi chúng ta còn là 
đối tượng của tiến trình tái sinh thì tất cả những dạng khác của 
đau khổ đều là hệ quả tất nhiên của điểm khởi đầu đó. Ta có 
thể mô tả đời sống như là sự hiện hữu trong chu kỳ của sự 
sinh ra và chết đi, và trong khoảng giữa hai thời điểm đó, quả 
thật là có nhiều nỗi khổ đau khác nhau liên quan đến bệnh tật 
và già yêu. 


Cấp độ thứ nhì của đau khổ là khổ vì sự thay đối, chỉ đến 
các kinh nghiệm ta thường xem là khoái lạc. Tuy nhiên, trong 
thực tế, khi chúng ta vẫn còn trong trạng thái chưa giác ngộ 
thì tất cả những kinh nghiệm vui sướng của ta đều là cấu 
nhiễm và tất yêu phải mang lại đau khổ. 


Vì sao Phật giáo lại cho rằng các kinh nghiệm có vẻ như 
vui sướng thực chất đều là những trạng thái đau khổ? Vấn đề 
năm ở chỗ là ta cảm nhận chúng như những trạng thái khoái 
lạc hay vui sướng chỉ vì khi so sánh với những kinh nghiệm 
đau đớn thì chúng có vẻ là một dạng thức của sự giải thoát 
nhẹ nhõm. Tính chất vui thích của chúng chỉ là tương đối. 
ä ếu tự chúng là các trạng thái vui thích chân thật, thì cũng 





? Tức là: già, bệnh và chết. (ND) 
? Ở đây chỉ chu kỳ của sinh, già, bệnh và chét. (ND) 


39 


giống như các kinh nghiệm đau khổ càng tăng thêm khi ta 
đăm sâu vảo các nguyên do dẫn tới đau đớn; tương tự như 
vậy, lẽ ra khi chúng ta càng chạy theo những nguyên nhân làm 
sinh khởi kinh nghiệm vui thích thì sự vui sướng hay thích thú 
phải càng tăng thêm. â hưng thực tế lại không phải như vậy. 


Chắng hạn, trong cuộc sống thường ngày, lúc được ăn 
ngon mặc đẹp, lại có trang sức lộng lẫy... bạn sẽ cảm thấy thật 
là tuyệt vời trong một thời gian ngắn. Không chỉ riêng bạn vui 
hưởng cảm giác thoả mãn, mà khi bạn mang khoe những vật 
sở hữu của mình với người khác, họ cũng chia sẻ cảm giác 
thỏa mãn đó. â hưng rồi sau đó một ngày, một tuần, hay một 
tháng... và chính những thứ đã từng mang lại niềm vui cho 
bạn giờ đây có thể chỉ tạo ra sự nhàm chán. Đó là bản chất của 
sự vật - chúng luôn thay đôi. 


Danh vọng mà chúng ta có được cũng không khác gì. Ban 
đầu, bạn có thê tự nghĩ rằng “Ô, tôi thật hạnh phúc! Giờ đây 
tôi đang có danh thơm, tôi nổi tiếng!” â hưng sau một thời 
gian, những gì bạn cảm thấy có thể chỉ còn là sự nhàm chán 
và không thỏa mãn. 


Sự thay đổi giống như thế cũng có thể xảy ra trong tình 
yêu hay trong quan hệ nam nữ. Lúc đâu, bạn gần như điên lên 
vì sự say mê, nhưng sau đó thì chính sự say mê đó có thể 
chuyền thành sự căm hận và gây hân, và trong trường hợp tôi 
tệ nhất thậm chí có thể dẫn đến án mạng. Vì thế, đó là bản 
chất của sự việc. â ếu bạn quan sát thật kỹ thì hết thảy những 
gì tốt đẹp, hết thảy những gì ta cho là đáng mong muôn, cuôi 
cùng cũng đều đem lại khổ đau cho ta. 


Cuối cùng, chúng ta đề cập đến loại khổ thứ ba, đau khổ 
60 


vì duyên sinh. Điều này gợi lên một câu hỏi quan trọng: Tại 
sao đây lại là bản chất của sự vật? Câu trả lời là vì hết thảy 
những gì xảy ra trong vòng luân hồi đều do nơi vô minh. Dưới 
ảnh hưởng hay chi phối của vô minh thì không thể có một 
trạng thái hạnh phúc vĩnh cửu. Bao giờ cũng có những khó 
khăn hay rắc rối nào đó xảy ra. Khi ta còn trong vòng thống trị 
của vô minh, tức là nhận thức của ta có nên tảng sai lầm hay 
lẫn lộn về bản chất của sự vật, thì khổ đau vẫn còn tiếp nỗi 
nhau xuất hiện, tựa như các làn sóng trên mặt nuớc. 


Vì thế, cấp độ thứ ba của đau khổ chỉ đến một sự thật 
không che đậy trong đời sống mê lầm của chúng ta, một đời 
sông chịu ảnh hưởng của sự nhằm lẫn về cơ bản và của các 
nghiệp bất thiện do sự nhằm lẫn gây ra. Sở đĩ ta gọi loại khổ 
nảy là khổ vì duyên sinh là vì đời sống trong trạng thái khổ 
này không chỉ là nên tảng của các kinh nghiệm đau đớn trong 
kiếp này, mà còn là nên tảng cho các nhân duyên của sự đau 
khổ trong tương lai. 


Trong cả hai tác phẩm Chú giải Tập lượng luận 
(Pramanavarttika-karika) của DharmakTrti và Trung đạo tứ 
bách kệ tụng (Cafuh-safaka-$ãstra-karika) của Aryadeva 
(Thánh Thiên)" đều có chỉ ra một phương cách hữu ích để 
xem xét cấp độ thứ ba của khổ, và giúp ta hiểu sâu hơn về nó. 
Cả hai tác phẩm này đều nhắn mạnh vảo việc quán chiếu mức 
độ vi tế của bản chất vô thường, ngăn ngủi của thực tại. 


Điều quan trọng phải luôn ghi nhớ là có hai tầng ý nghĩa 
ở đây. â gười ta có thê hiêu tính vô thường qua cách mà một 





1 Có sách dịch là Thánh Đề Bà. (Thế kỷ thứ 3) (ND) 


61 


sự việc nào đó khởi lên, tồn tại trong một thời gian, và TỒi 
biến mất. Mức độ vô thường này có thể hiểu được khá dễ 
dàng. Ta nên nói thêm rằng, ở mức độ nảy sự tan rã của một 
sự vật nào đó đòi hỏi một trợ duyên có tác động như là chất 
xúc tác để phá hủy sự tương tục của nó. 


Tuy nhiên, còn có một cách hiểu thứ hai vi tế hơn về tính 
tạm thời. Từ cách nhìn vi tế hơn này thì tiến trình thay đổi rõ 
rệt mà ta vừa mô tả trên chỉ là hệ quả của một tiễn trình thay 
đối tiềm ân và năng động sâu xa hơn. Ở một mức độ sâu hơn, 
mọi thứ đều liên tục thay đổi trong từng sát-na'. Tiến trình 
thay đối ngăn ngủi này không do nơi một trợ duyên khởi lên 
để phá hủy một sự vật nào đó, mà đúng hơn là nguyên nhân 
đã dẫn đến sự hình thành của một sự vật cũng chính là nguyên 
nhân hủy hoại nó. â ói cách khác, trong nguyên nhân sinh 
khởi của nó đã hàm chứa nguyên nhân hủy diệt nó. 


Vì thế, tính chất tạm thời của sự vật nên được hiểu theo 
hai cách. Cách hiểu thứ nhất bao gồm cả ba thời điểm hiện 
hữu của bất kỳ một thực thể nảo - trong thời điểm thứ nhất, nó 
sinh khởi; trong thời điểm thứ hai, nó tôn tại, trong thời điểm 
thứ ba, nó tan rã. Cách hiểu thứ nhì là tính chất tạm thời trong 
chính mỗi thời điểm. Một thời điểm không bao giờ đứng yên; 
ngay khi vừa khởi lên nó đã luôn chuyên động về hướng sự 
tan rã của chính nó. 


Vì mọi sự vật đều sinh khởi trọn vẹn ngay từ lúc bắt đầu, 
nên sự ra đời của sự vật hiện hữu cùng lúc với mầm mống 


1 Sát-na là đơn vị thời gian rất ngắn, thường chỉ được dùng với ý nghĩa 
tượng trưng. 


62 


hoặc tiềm năng của sự tan rã. Về phương diện nảy, người ta 
có thể nói răng sự diệt mất của chúng không phụ thuộc vào 
bất kỳ một trợ duyên nào khác. Do đó, trong giáo lý nhà Phật, 
tất cả hiện tượng đều được xem là “y tha”, nghĩa là, mỗi hiện 
tượng đều phải chịu sự chi phối của các nguyên nhân tạo ra 
chúng. 


Một khi đã phát triển được sự hiểu biết về bản chất tạm 
thời của hiện tượng, bạn có thể vận dụng những hiểu biết về 
khổ đau (đuhkha) vào trong bối cảnh này, và quán chiếu đời 
sông của bạn như là một chúng sinh trong cõi luân hồi này. 
Bạn biết rằng, vì thế giới hiện hữu như là kết quả các nhân 
duyên của chính nó, nên nó cũng phải tuân theo nguyên lý ° y 
tha”. â ói cách khác, nó phải chịu sự chi phối của các tiến 
trình là nguyên nhân dẫn tới sự sinh khởi của nó. â hưng trong 
vòng luân hôi thì những nguyên nhân mà ta đang đề cập đến ở 
đây không gì khác hơn mà chính là sự nhằm lẫn về bản chất 
sự vật, hay vô minh (tiếng Tây Tạng là marigpa) và các trạng 
thái sai lầm do sự nhằm lẫn đó làm sinh khởi. Chúng ta biết 
rằng, khi ta vẫn còn chịu sự khống chế của sự nhằm lẫn về 
bản chất này thì không thể có niềm vui hay hạnh phúc dài lâu. 
Dĩ nhiên, trong Tam giới cũng có những trạng thái so ra là vui 
thích hơn các trạng thái khác. ä hưng khi ta còn trong vòng 
luân hồi, bất kể là ở trong Dục giới, Sắc giới hay Vô sắc giới, 





: Dịch từ chữ « other -powered » :Y tha: phụ thuộc vào cái khác. Vì một 
khi sự vật đã sinh khởi thì nó đã hàm chứa đầy đủ mọi yếu tố dẫn đến 
sự diệt mất, nên sự phụ thuộc ở đây là phụ thuộc vào các nguyên 
nhân dẫn đến sự sinh khởi. Vì thế, giáo lý này còn được gọi tên là Y 
tha khởi. Theo đó, không có bất cứ sự vật nào có thể tự nó sinh khởi 
một cách độc lập. 


63 


thì vẫn không có điều kiện cho hạnh phúc lâu bền. Xét đến 
cùng thì chúng ta luôn ở trong trạng thái khô đau (dujhkha). 
Đây là ý nghĩa của loại khổ thứ ba. 


VÔ MINH 


Vô minh hay sự nhằm lẫn, trong Phạn ngữ là awiẩyZ, có 
nghĩa đen là “không hiểu biết”. Có nhiều cách diễn dịch ý 
nghĩa chữ zvidyä, tùy theo các trường phái triết học và quan 
điểm khác nhau của họ về giáo lý nền tảng vô ngã (anãữman) 
của Phật giáo. Mặc dù thế, ý nghĩa chung nhất đối với mọi 
trường phái là sự mê muội cơ bản về cội nguồn hiện hữu của 
chúng ta. â guyên do của điều này tương đối đơn giản. Bằng 
vào kinh nghiệm tự thân, tất cả chúng ta đều biết răng những 
gì ta khao khát sâu xa muốn đạt tới là hạnh phúc và những gì 
ta có sức tránh né là khổ đau. Vậy mà những hành vi, cách 
ứng xử của ta chỉ làm tăng thêm khô đau, không đem lại niềm 
vui và hạnh phúc lâu dài mà ta theo đuổi. Điều này chắc chắn 
có nghĩa là ta đang hoạt động trong khuôn khổ của vô minh. 
Điều này cho thấy chúng ta trải qua sự mê lầm cơ bản ngay từ 
trong cội gốc của đời sống như thế nảo. 


Theo giáo lý truyền thống của đạo Phật, có một cách để 
quán chiếu bản chất của khổ đau (đujk»a) là quán chiếu 
những nỗi khổ phải chịu đựng trong mỗi cảnh giới của sáu 
nẻo luân hồi.' Sáu nẻo này bao gồm địa ngục, súc sinh, ngạ 


1 Sáu nẻo luân hồi (lục đạo - &ã/na-đ#ãí) là sáu cảnh giới mà tất cả 
chúng sinh tùy theo nghiệp lực phải tái sinh vào. (ND) Theo Phật giáo 
Tây Tạng thì mỗi cảnh giới này chịu sự khống chế mạnh nhất của một 
tâm niệm xấu cụ thể. Đó là: cảnh giới địa ngục (tâm sân hận), cảnh 


64 


quý... Đối với một số người, những quán chiếu như vậy có 
thê thôi thúc họ phát triển sâu sắc hơn niềm khao khát được 
thoát khỏi khổ đau. â hưng đối với nhiều người khác, trong đó 
có cả chính tôi, thì sự quán chiếu những khổ đau của chính 
con người có thể là hiệu quả hơn. Cho dù đạo Phật có dạy 
rằng cuộc sông con người là một dạng tích cực nhất trong mọi 
dạng sông, thì vì con người có tiềm năng đạt tới sự giác ngộ 
hoản toàn, nhưng không phải lúc nào con người cũng được 
hạnh phúc. Chúng ta tất yêu phải chịu đựng những nỗi khổ 
sinh, già, bệnh, chết. Hơn nữa, khi người ta quán chiếu sự thật 
là đời sống này bị quy định và khống chế bởi sự mê lầm và 
các cảm xúc, tư tưởng sai lầm khởi lên từ sự mê lầm đó, thì 
đối với một người như tôi, việc nhận biết được điều này 
dường như hiệu quả hơn nhiều so với việc suy tư về những 
đau khổ trong các cảnh giới khác. 


â hư đã nói trước đây, kinh điển Phật giáo có mô tả tiến 
trình nhân quả mà thông qua đó vô minh làm sinh khởi các 
hành vi tác ý, rồi đến lượt các tác ý này lại làm sinh khởi một 
đời sống trong thế giới luân hồi, và cứ tiếp tục thế, theo như 
12 mắt xích trong chuỗi duyên sinh (Thập nhị nhân duyên). 
Về điểm này đức Phật đưa ra ba nhận xét. â gài nói: 

“Vì cái này có, cho nên cải kia có. Vì cải này sinh, 
cho nên cái kia sinh. Vì có căn bản vô mình nên mới có 





giới súc sinh (tâm ngu sỉ), cảnh giới ngạ quỷ (tâm keo lận), cảnh giới 
loài người (tâm tham dục), cảnh giới A-tu-la (tâm ghen tị), và cảnh giới 
chư thiên (tâm kiêu mạn). 


65 


các hành động tác ý. ” 

Khi luận giải về ba phát biểu trên, ngài 4sziga (Vô 
Trước) giải thích trong A-tì-đạt-ma tập luận rằng có ba điều 
kiện cần thiết cho sự sinh khởi của bất cứ sự vật nào, và tôi 
cho răng hiểu biết các điều này là hữu ích ở đây. 

Vì cải này có, cho nên cải Kia có. 

â gài Asalga giải thích tầm quan trọng của phát biêu đầu 
tiên là tất cả mọi hiện tượng sinh khởi vì chúng có các nguyên 
nhân. Có thể nói rằng có một chuỗi nhân quả kéo dài vô hạn 
và không có vẻ gì là có một nguyên nhân đầu tiên hay một 
thời điểm “bắt đầu” mà từ đó mọi thứ sinh khởi. â gài Asañga 
nói đến nhận xét đó như là điểu kiện về sự hiện hữu của một 
nguyên nhân. 

Vì cái này sinh, cho nên cái kia sinh. 

Luận giải về mệnh đề thứ hai, ngài Asalga đưa ra điều 
mà â gài gọi là điều kiện về tính vô thường. Ý nghĩa của điều 
này là: chỉ riêng sự hiện hữu của một sự vật nào đó là chưa đủ 
để nó tạo ra một hậu quả. Đề một sự vật có được khả năng tạo 
ra một hậu quả thì tự nó phải là đối tượng của nhân quả, hay 
nói cách khác, tự nó phải được sinh khởi như là kết quả của 
các nguyên nhân khác. Từ đó chúng ta có một chuỗi vô hạn 
các nguyên nhân. Vì thế, chỉ riêng sự hiện hữu không làm 
sinh khởi các hậu quả; một nguyên nhân không chỉ hiện hữu 





? Lời dạy này có thể tìm thấy trong kinh Trung A Hàm I (trang 262, Pali 
Text Society) và Trung Bộ Kinh III (trang 43, Pali Text Society), và kinh 
Tạp A Hàm II (trang 28, Pali Text Society). 


6ó 


mà còn phải mang tính vô thường và là đôi tượng của nhân 
quả. 


Vì có căn bản vô minh nên mới có các hành vi tác ÿ. 


Giải thích của ngài Asalga về điều nảy đề cập thêm một 
tiêu chuẩn cần thiết để một nguyên nhân tạo ra được hậu quả. 
â gài gọi đó là điều kiện về tiềm năng. Theo đó, sự hiện hữu 
của một nguyên nhân mang tính vô thường vẫn chưa đủ đề tạo 
ra một kết quả cụ thể. Không phải mọi thứ đều có thể tạo ra 
mọi thứ hay bất kỳ thứ gì. Phải có mỗi tương quan tự nhiên 
nảo đó giữa một nguyên nhân và kết quả của nó. Chăng hạn, 
vì bản chất cuộc sống của chúng ta là đau khổ nên ta mong 
cầu hạnh phúc, nhưng do nơi vô minh ta lại tạo ra thêm nhiều 
đau khổ hơn cho chính mình, và điều này do nơi đau khổ là 
gốc TỄ CUỘC sống của ta. Do đó, kết quả ta đạt được là có 
tương quan với nguyên nhân của nó. 


Vậy, nói tóm lại, có ba điêu kiện cân cho một sự việc bât 
kỳ sinh khởi là: sự hiện hữu của một nguyên nhân, nó mang 
tính vô thường, và nó tương quan với kêt quả. 


Trong quan điểm này, ta nên hiểu như thế nào về mối 
quan hệ nhân quả, chẳng hạn, giữa vô minh và các hành vi tác 
ý? â ói chung, Phật giáo theo khuynh hướng phân tích chặt 
chẽ các quan hệ nhân quả, và trong kinh điển có nhiều chỗ đề 
cập đến các loại nhân duyên khác nhau. Tuy nhiên, chủ yếu có 
hai loại nguyên nhân, một loại là nguyên nhân trực tiếp hay 
chính yếu, và loại kia là nguyên nhân góp phần. â guyên nhân 
trực tiếp có nghĩa là loại chất liệu được chuyên thành hậu quả, 
vậy nên ta có thể nói tới, chăng hạn, về một dòng vật chất 
tương tục của một thực thể vật lý. Có nhiều nhân tố khác cần 


67 


thiết để một nguyên nhân chuyên sang thành kết quả của nó, 
và những nhân tô này được gọi là các nguyên nhân góp phân. 


Thêm nữa, còn có những cách thức khác nhau qua đó các 
điều kiện có thể ảnh hưởng tới một kết quả. â hững điều này 
liên quan nhiều hơn tới hoạt động phức tạp của tâm n 
Trong kinh điển xác định có năm loại điều kiện (ngũ uấn),' 
chăng hạn như là điều kiện khách quan, tức là đối tượng của 
nhận thức; các cơ quan cảm thụ mà từ đó khởi lên nhận thức 
cảm giác; hay điều kiện dẫn khởi, tức là dòng tương tục của 
tâm thức ngay trước đó... và vân vân. ä hư vậy, bạn có thê 
thấy sự lý giải của Phật giáo về nhân quả là rất phức tạp. 


Hãy lẫy một thí dụ về lửa. â guyên nhân trực tiếp của lửa 
là gì? Ta có thể nói đó là khả năng tiềm tàng bên trong chất 
đốt được dùng để tạo ra lửa, chất này sau đó trở thành lửa. 
Trong trường hợp ý thức thì vấn đề phức tạp hơn. Chẳng hạn, 
rõ ràng là ta cân có các giác quan băng thê chất đề có các cảm 
giác. Dĩ nhiên, cơ sở thê chất của ý thức cũng sẽ bao gồm hệ 
thống thần kinh, mặc đù trong các kinh văn Phật giáo cô điển 
hầu như không đề cập đến điều này, và có lẽ đây là điều cần 
được bổ sung vào các lý thuyết Phật giáo về phần nhận thức 
và tâm lý. Tuy nhiên, nguyên nhân chính yếu của ý thức hắn 
không phải là những thực thể vật lý này. â ó phải được hiểu 





* Ngũ uần bao gồm: sắc - đối tượng của các giác quan; (họ - các loại tri 
giác và cảm xúc; tưởng: - sự nhận biết cảm giác bao gồm sáu loại sắc, 
thinh, hương, vị, xúc, và những án tượng tỉnh thần; hành - những hoạt 
động tâm lý sau khi có tưởng bao gồm khái niệm hay hành động như 
chú ý, đánh giá, vui thích, ghét bỏ, quyết tâm, tỉnh giác...; và thức - các 
nhận thức tương ứng nảy sinh từ các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý. (ND) 


68 


theo sự tương tục của chính nó, dù là ở dạng tiềm tàng hay 
một khuynh hướng, hay bất kỳ dạng nảo khác. Đây là đề tài 
rất khó, nhưng có lẽ ta có thể nói rằng nguyên nhân chính yếu 
của tâm thức có thể được hiểu như là dòng tương tục của tâm 
thức vi tế!, mặc dù ta nên cần thận không dừng lại ở chỗ ngụ ý 
rằng nguyên nhân trực tiếp của bất kỳ vật nảo cũng hoản toản 
giống hệt như bản thân vật đó. â hận thức này không đứng 
vững được. Chẳng hạn, ta không. thể duy trì quan điểm cho 
rằng những nguyên nhân chính yếu của các cảm giác luôn là 
các cảm giác, vì các thức cảm thụ thuộc về những câp độ thô 
của tâm thức và phụ thuộc vào các giác quan của mỗi người, 
trong khi đó dòng tâm thức tương tục nên được hiểu ở cấp độ 
thức vi tế. Do vậy, có lẽ ta nên nói rằng các nguyên nhân 
chính yếu của thức tồn tại ở dạng tiềm tàng thì đúng hơn là 
những trạng thái nhận thức thực sự. 


Ý THỨC 
Khi nói đến ý thức, hay “'shes pa” trong tiếng Tây Tạng, 
ta không nói vê một thực thê nguyên khôi và đơn độc, riêng lẻ 
“ở bên ngoài”; mà tât nhiên là ta đang đê cập đên phân ý thức 
tinh thần mà theo tâm lý học Phật giáo gọi là thức thứ sáu. 





1 Theo quan điểm cuối cùng về Trung đạo của trường Phái Prasangika 
tức là truyền thừa của đức Dalai Lama thì cả Tâm [người] lẫn các 
pháp đều không có bản chất độc lập. Dòng tâm thức vi tế nhất là một 
dòng tương tục mà các trạng thái của nó được hiển lộ khi kết hợp với 
các uẫn tạo nên các trạng thái của thô hơn của ý thức. 


? Tâm lý học Phật giáo dựa trên quá trình nhận thức từ sáu năng lực 
nhận thức: thấy, nghe, ngửi, nếm, sờ chạm, và suy nghĩ. Mỗi năng lực 
69 


â ói chung, khi chúng ta cô nhận rõ tâm mình thông qua 
sự tự quán chiếu nội tâm, ta sẽ thấy rằng tâm thức luôn có 
khuynh hướng bị chi phối bởi các ý nghĩ tản mạn hoặc bởi các 
cảm giác, cảm xúc. Vì thế, ta hãy thử khảo sát xem các cảm 
xúc và ý nghĩ tản mạn đã khởi lên trong tâm thức như thế nào. 


Dĩ nhiên là các cảm xúc có thể được xem xét trong mỗi 
quan hệ với hai chiều khác nhau của thực tại. Ta có thể chỉ 
đơn thuần nói về chúng ở cấp độ lý tính, như là các cảm giác. 
â hưng khi ta có nhận hiểu các cảm xúc về mặt nhận thức tinh 
thần thì vấn đề sẽ phức tạp hơn nhiều. Và cho dù mặc nhiên 
chấp nhận là phải có các mối liên lạc giữa ý thức và hệ thần 
kinh của cơ thể, bằng cách nào đó ta vẫn phải xem xét được 
đến các cấp độ sâu hơn của cảm xúc, hay cũng có thể gọi đây 
là những sắc thái của kinh nghiệm. 


Tôi muốn chỉ ra rằng mặc dù có rất ít nghiên cứu đã được 
tiến hành trong lĩnh vực nảy, và bất kế sự thật là các nghiên 
cứu ít ỏi này vẫn chỉ là trong giai đoạn phôi thai; nhưng các 
trải nghiệm của những người hành thiền đã chỉ ra một hiện 
tượng có thể là rất khó giải thích đối với khoa học hiện nay. 
Các trải nghiệm này cho thấy là không cần đến bất cứ sự tự ý 
thay đổi vật lý nảo trong thân thể, cũng như không cần có bất 
kỳ chuyển động vật lý nào của cơ thể, một người vẫn có thể 
gây ảnh hưởng tới trạng thái sinh lý của chính mình chỉ đơn 





liên quan đến một giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý) cùng với 
một thức nhận biết hoạt động đặc biệt tương ứng với giác quan đó. Vì 
thế, có cả thảy sáu thức nhận biết, thức thứ sáu là ý thức, hay nhận 
thức tinh thần. Các năng lực nhận thức này gọi chung là các thức kể 
trên theo thứ tự đươc gọi là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, 
thân thức, và ý thức. 


70 


giản băng cách sử dụng năng lực tâm thức thông qua một 
trạng thái nhất tâm, tập trung tâm ý. â hững thay đổi về mặt 
sinh lý đã xảy ra thật khó có thê giải thích được theo những 
giả định hiện thời về sinh lý học con người. 


Không còn nghỉ ngờ gì nữa, ý thức và tất cả kinh nghiệm 
của chúng ta phụ thuộc vảo thân xác, vì thế nên tâm và thân 
trong một ý nghĩa nào đó là không thẻ tách biệt. â hưng đồng 
thời, tôi cảm thấy rằng sự nghiên cứu dường như chỉ ra rằng 
tâm thức con người rất có thể tự có một năng lực riêng, và 
[năng lực đó] có thê được tăng lên thông qua sự quán chiếu và 
thiền định, hay rèn luyện tâm thức. Thêm nữa, ai cũng biết 
rằng y học hiện đại ngày càng phải thừa nhận năng lực của ý 
chí trong quá trình hồi phục bệnh tật. â ăng lực ý chí của một 
người ảnh hưởng tới sinh lý của người đó. Làm thế nào năng 
lực ý chí được phát triển? Có thể là thông qua việc tư duy thấu 
suốt một sự vật nào đó và phát hiện các nên tảng hợp lý cho 
sự hiểu biết của một người. Cũng có thể là thông qua thiền 
định. Cho dù là được phát triển bằng cách nảo, giờ đây người 
ta vẫn phải thừa nhận rằng ý chí có thể ảnh hưởng tới sự thay 
đôi vật lý. 

Điều này có ý nghĩa gì? ä hững gì dường như được chấp 
nhận về mặt khoa học là mọi tư tưởng xuất hiện trong tâm trí 
đều tạo ra những biến đổi hóa học và những vận hành bên 
trong não bộ, sau đó chúng được biểu lộ qua sự thay đôi sinh 
lý. â hưng chỉ riêng tư tưởng không thôi liệu có tạo ra được 
những ảnh hưởng vật lý giống như vậy hay không? Và liệu có 
phải là các tư tưởng chỉ xuất hiện hoàn toàn như là kết quả 
của các biến đổi hóa học bên trong cơ thể hay não bộ hay 
không? â hiểu lần tôi đã hỏi các nhà khoa học liệu có thể nào 


7] 


tiến trình suy nghĩ chỉ bắt đầu trước tiên với tư tưởng đơn 
thuần, và rồi sau đó, quá trình phát triển tư tưởng mới làm 
xuất hiện các biến đối hóa học, rồi đến lượt các biến đổi hóa 
học này kích khởi các hiệu ứng sinh lý. Hầu như bao giờ họ 
cũng trả lời rằng, dựa trên giả định ý thức phụ thuộc vào một 
cơ sở vật lý (như bộ não chăng hạn) nên mọi tư tưởng khởi lên 
đều phải kèm theo hoặc gây ra bởi những biến đổi hóa học 
bên trong não bộ. Tuy nhiên, với tôi thì sự giả định đó dường 
như dựa trên định kiến hơn là chứng cứ thực nghiệm. Do vậy, 
tôi cho răng vấn đề vẫn còn mở ngỏ và cần có những nghiên 
cứu xa hơn nữa, đặc biệt là liên quan đến những người hành 
thiền có năng lực thiền định sâu. 


Kinh văn Kim cương thừa có nhiều chỗ bàn đến sự hiện 
hữu của các cấp độ khác nhau của tâm thức, hay các mức độ 
vi tế khác nhau của tâm, và các phương thức tương ứng giữa 
những cấp độ khác nhau của tâm thức với các mức độ năng 
lực vi tế. Tôi nghĩ những giải thích này có thể đóng góp rất 
nhiều cho sự hiểu biết của chúng ta về bản chất của tâm và 
các chức năng của nó. 


â hư chúng ta đã thấy trước đây, phân lớn tâm ý ta luôn 
bao gồm các trạng thái liên quan tới những đối tượng mà ta đã 
trải nghiệm trong quá khứ - những hồi ức về kinh nghiệm quá 
khứ chuyền vào trong ý thức hiện tại của chúng ta - hoặc là 





1 Xem thêm tác phẩm Consciousness at the Crossroads: Conversations 
with the Dalai Lama on Brainscience and Buddhism. lthaca, NY: Snow 
Lion, 1999. của B Alan Wallace, Zara Houshmand, và Robert 
Livingston. Lời kết của B. Alan Wallace “Buddhist Reflections” có đăng 
trên Internet được trình bày trong phần phụ lục của sách này 
<http://www.alanwallace.org/BuddhistRefls.pdf>. (ND) 


NÓ 


bao gồm một số loại cảm xúc, cảm giác. Kết quả là ta rất khó 
nhìn thấy được bản chất thực sự của ý thức, tức là trạng thái 
nhận biết đơn thuần hay sự sáng suốt của tâm thức. Chúng ta 
có thê ngôi thiền để nhận biết được điều này. Thông qua VIỆC 
ngồi thiền, ta giải phóng tâm thức khỏi các tư tưởng về kinh 
nghiệm quá khứ cũng như bất kỳ hình thức dự tưởng nào về 
tương lai. Thay vào đó, ta an trú trong sự tươi mới của hiện 
tại, mặc dù ta không thể thật sự nói là có một ý thức “hiện 
tạt”. 

Khi bạn có thể giũ sạch các ý tưởng về quá khứ và tương 
lai, dần dần bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được về khoảng giữa hai 
thời điểm đó. Bạn sẽ biết cách an trú trong thời khắc hiện tại. 
Trong khoảng thời gian đó, bạn sẽ bắt đầu thoáng nhận ra 
được cái gọi là tính Không, và nếu bạn có thể duy trì trạng 
thái ở trong tính Không đó ngày càng lâu hơn, thì dân dần 
chính cái bản chất của ý thức, tức là sự sáng suốt đơn thuần và 
tính chất nhận biết tự nhiên của tâm thức, sẽ từ từ hiển lộ 
trong bạn. Thông qua sự thực hành lặp lại nhiều lần, khoảng 
thời gian này có thể được kéo đài ngày càng lâu hơn, nhờ đó 
mà sự nhận biết của bạn về bản chất của ý thức trở nên cảng 
lúc cảng rõ ràng hơn. 


Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhận biết rằng kinh 
nghiệm về sự sáng suốt của tâm thức, về bản chất của ý thức, 
tự nó không phải là một sự chứng ngộ thâm sâu. Sự tái sinh 
trong nhiều tầng trời ở cõi Vô sắc giới được xem là kết quả 
của việc an trú trong các trạng thái sáng suốt như vậy. Mặt 
khác, nếu ta biết cách sử dụng kinh nghiệm khởi đầu của sự 
sáng suốt đó như là một nên tảng, thì ta có thể thiết lập trên 
nên tảng đó bằng cách kết hợp thiền định với những pháp tu 


73 


thực hành khác, và bằng cách này, kinh nghiệm sáng suốt đó 
sẽ trở nên thật sự thâm sâu. 


â hư vậy, ở đây tôi đã giảng giải cách nhận hiểu lời dạy 
của đức Phật về Khổ đế. Một khi bạn đã phát triển được nhận 
thức như thế này về bản chất khổ đau của đời sông, tức là bạn 
đã hiểu được phần nảo rằng ngay nơi cội nguồn của khổ đau 
là một sự mê muội về căn bản - hay vô minh. Dĩ nhiên, điều 
này đưa ta đến với chân lý thứ nhì là nguồn gốc của khổ đau - 
Tập khổ đề. 


74 


Hỏi đáp 
Hỏi: 7a Ngài, nếu các chúng sinh hữu hình là vô 
thường do bản chất kêt họp vật lý, liệu các chúng sinh vô hình 
có thường tôn do không có yêu tô vật chát hay chăng? 


HHDL: Hãy lấy thí dụ về một chúng sinh vô hình, nghĩa 
là một chúng sinh mà theo Phật giáo là thuộc về Vô sắc giới. 
Không giống như các chúng sinh ở Dục giới và Sắc giới, 
chúng sinh ở Vô sắc giới đó có thê không phải là đối tượng 
của các tiến trình phân hủy tự nhiên như các chúng sinh hữu 
hình, nhưng chúng sinh ấy vẫn là vô thường vì có một tuôi thọ 
hữu hạn được sống trong Vô sắc giới. Vì đời sống ở Vô sắc 
giới có một thời điểm bắt đầu và một thời điểm kết thúc, nên 
chúng sinh ấy vẫn là đối tượng của tiến trình thay đổi. 


Tuy nhiên, nếu ta nói về một chúng sinh đã đạt được 
trạng thái zmoksa " (giải thoát) và trở thành một vị A-la-hán thì 
tình huống có khác đi. Tương tự, các vị Bồ Tát đạt đến mức 
độ giác ngộ rất cao (từ Đệ bát địa trở lên)? sẽ không còn là đối 
tượng của tiến trình lão hóa. Theo một nghĩa nào đó, người ta 
có thể nói rằng xét từ góc độ sự liên tục của ý thức thì có một 


: Thường được phiên âm là Mộc-xoa. (ND) 


? Theo Phật giáo Đại thừa, có 10 địa vị tu chứng của hàng Bồ Tát, gọi là 
Thập địa (Oaéaøhữmi. Mười địa vị ấy bao gồm: 1. Hoan hỷ địa 
(Pramuditä-bhimi) 2. Ly câu địa (Vimalã-bhữmì 3. Phát quang địa 
(Ðabhakari-bhumiì 4. Diệm huệ địa (Arciemafi-bhimiì 5. Cực nan 
thắng địa (Sudurjayã-bhũmi) 6. Hiện tiền địa (Abhimukhi-bhimi) 7. 
Viễn hành địa (Dưarigamä-bhữmì 8. Bất động địa (Acalã-bhữmj 9. 
Thiện huệ địa (SØđØ/⁄maf-bhữmi 10. Pháp vân địa (Dharmarneghaä- 
Đhữm). (ND) 


" 


ý nghĩa thường tồn đối với những chúng sinh giác ngộ như 
thế. Hơn nữa, những vị này được miêu tả trong kinh văn như 
là có một dạng thức tinh thần chứ không phải là hữu hình. 
Cũng nên lưu ý rằng dạng thức tinh thần này rất khác biệt so 
với “pháp thân” được mô tả trong Kim cương thừa, chẳng hạn 
như về mối quan hệ với các trạng thái sau khi chết." 





? Tức là trạng thái thân trung ấm (hay trung hữu - azrãbñava), là giai 
đọan chuyễn tiếp của hai trạng thái. Kim cương thừa có đề cập đến 6 
loại Trung ấm: Trung ấm lúc sinh; trung ấm trong giấc mơ; trung ấm 
trạng thái định; trung ấm lúc cận tử; trung ấm của Pháp thân diệu 
dụng, của Pháp tính; và trung ấm của sự trưởng thành và tái sinh. 
(ND) 


76 





Hình 2. 


thế kỷ 4) tác giả của Đại thừa A-ti- 


đạt-ma tập luận, người sáng lập Duy thức tông. 


Ngài Asanga (Vô Trước - 


T7 


78 


Lhương ÏTÏÏ 


Tạp khổ đề (hân lý về 
nguồn qúc của khổ) 


Trong chương trước, chúng ta đã xem xét sự thật rằng tất 
cả chúng ta đều khao khát hạnh phúc và ước muốn vượt qua 
đau khổ, và chúng ta có khuynh hướng tạo ra những điều kiện 
gây thêm đau khổ như thế nào bất chấp cả sự khao khát tự 
nhiên đó, chỉ vì ta không biết cách tạo ra các nguyên nhân của 
hạnh phúc. Ta nhận thấy nguồn gốc của tình huồng này là một 
sự nhằm lẫn về cơ bản, hay gọi theo thuật ngữ Phật giáo là 
căn bản vô minh." â hầm lẫn này không chỉ là trong cách nhận 
thức về sự vật, mà còn cả trong nhận thức về các mối quan hệ 
nhân quả nữa. Do đó, trong Phật giáo ta nói về hai loại vô 
minh, hay avidyã, là: vô minh về luật nhân quả, cụ thể là luật 
nghiệp báo, và vô minh về bản chất tuyệt đối của thực tại. 
â hững điều này liên hệ tương ứng tới hai cấp độ của hiểu biết 
về lý duyên khởi mà ta đã nói sơ qua trong trong phần mở 
đầu. Cấp độ đầu tiên là hiểu biết về sự phụ thuộc có tính nhân 
quả, giúp phá tan đi loại vô minh về luật nhân quả. Cấp độ sâu 





1 Căn bản vô minh (‡8Z#&#), Phạn ngữ là mũlãvidyä, theo Phật Quang 
Đại từ điển còn có các tên khác là căn bản bắt giác (JR#“#), vô thủy 
vô minh (#&#4#&8) hay nguyên phẩm vô minh (7tññ#&H). Tất cả các 
tên gọi này đều được dùng để phân biệt với chỉ mạt vô minh 
(8? #4). Do nơi căn bản vô minh mà sinh ra tất cả các kiến giải, ý 
tưởng sai lầm gọi chung là chi mạt vô minh.(ND) 


79 


xa hơn là hiểu biết bản chất tuyệt đối của thực tại, giúp phá 
trừ loại căn bản vô minh. 


Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng vô minh là 
nguyên do duy nhất của sự chìm đắm trong mê muội. Tất 
nhiên là còn có nhiều nhân duyên phát sinh khác nữa, được 
gọi bằng thuật ngữ klesa,' chỉ “những ý tưởng và cảm xúc gây 
đau khổ”. Đây là một nhóm các cảm xúc và tư tưởng rất phức 
tạp, được mô tả chi tiết trong A-tì-đạt-ma. Chẳng hạn, theo A- 
tì-đạt-ma thì có 6 cảm xúc và ý tưởng phiền não căn bản, từ 
đó khởi lên 20 loại cảm xúc vả ý tưởng phụ thuộc. â hư vậy, 
luận A-ti-đạt-ma trình bày một giải thích đầy đủ về toàn thể 
thế giới của tư tưởng và cảm xúc. 


Trong kinh văn của Kim cương Mật thừa (Tantric 
Vajrayana) còn có một cách giải thích khác về tiễn trình chìm 
đăm trong luân hồi trình bày chỉ tiết 80 loại ý tưởng hay khái 
niệm cho thấy chúng ta đang trong trạng thái chưa giác ngộ. 
Kinh văn Kãlacakra”, một lớp giáo lý và thực hành thiền định 


? Phạn ngữ klesa thường được phiên âm Hán Việt là cát-lệ-xá (=##®), 
dịch nghĩa là phiền não, thường chỉ đến tham, sân, si như là những 
nguyên nhân làm sinh.khởi các tư tưởng và cảm xúc gây khổ đau. 
(ND) 


2 Kälachakra: Đây là chữ gốc Phạn, trong Phật giáo Mật tông có nghĩa là 
"bánh xe thời gian" ("thời luân") hay "các chu trình thời gian". Nó vừa là 
các Giác Thể (deity) của Kim cang thừa và vừa là các thực hành y khoa 
và triết học bao gồm trong Mật điển Thời Luân và các chú giải của nó. 
Tên gọi đúng hơn của Mật điển Thời luân là Kalachakra Laghutantra, và 
là một dạng tóm lược của kinh điển nguyên thủy tên là Kalachakra 
Mulatantra đã bị thất truyền. Một số đại sư Phật giáo khẳng định Thời 
Luân là dạng phát triển nhất của thực hành Kim cang thừa; nó là một 
trong những hệ thống phức tạp nhất trong Phật giáo Mật tông. Truyền 
thống Thời Luân đề cập quanh khái niệm về thời gian (kãla) và chu kỳ 

S0 


trong Kim cương thừa còn phân tích xa hơn về nguyên nhân 
của sự chìm đăm trong luân hôi xét vê những khuynh hướng 
tự nhiên. 


â hững tư tưởng và cảm xúc phiền não này, vốn được 
hình thành từ sự mê lầm căn bản của chúng ta, sẽ làm khởi lên 
các hành vi có tác ý. ä hư vậy, sự mê lầm cùng với các hành vi 
tạo nghiệp chính là nguồn gốc của khô đau. 


â ói chung, các cảm xúc và ý tưởng phiền não được định 
nghĩa là những cảm xúc và ý tưởng nào mà chỉ riêng sự sinh 
khởi của chúng đã tạo ra ngay sự xáo trộn tức thời trong tâm 
thức. Từ đó, chúng gây phiền não cho ta từ bên trong. 





(chakra): từ các chu kỳ của các tinh tú, đến các chu kỳ thở của người, và 
nó đạt tới sự thực hành tác động lên việc vận hành các năng lực vi tế 
nhất trong cơ thể người trên con đường giác ngộ. Giác thể Kalachakra 
đại diện cho một vị Phật và do đó là nhất thiết trí (trí thấy biết tất cả 
cùng lúc -- còn gọi là toàn giác). Vì Kalachakra là thời gian mà mọi thứ 
đều chịu ảnh hưởng của thời gian nên Kalachakra biết tất cả. Bánh xe 
Thời Luân không có khởi đầu và không có kết thúc. `Introduction to 
Kalachakra”. International Kalachakra Network. Truy cập 15/01/1020 
<http://kalachakranet.org/kalachakra_ tantra_introduction.html>. Xem 
thêm bài "Giới Thiệu vê Mật Pháp Thời Luân” Tác giả Dalai Lama. Tuệ 
Uyển dịch tại Thư Viện Hoa Sen: 
<http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-81_4-9558_5-50 6-2_17- 

227 14-1_15-1/ >(ND) 


6l 


NGHIỆP ` 
Phân loại các hành vi tạo nghiệp 


â êu trên đây là định nghĩa tổng quát về &/eýa, vậy định 
nghĩa của karma là gì?” Ta phải nhớ đặt thuật ngữ này trong 
bối cảnh hiểu biết rộng hơn của đạo Phật về luật nhân quả tự 
nhiên. Karma, hay nghiệp, là một biểu hiện cụ thể của luật 
nhân quả tự nhiên vận hành khắp cả vũ trụ. Và theo Phật giáo 
thì tất cả sự vật hiện hữu chỉ hoàn toản như là sự kết hợp các 
nhân duyên. 


ä hư vậy, nghiệp là một biểu hiện của luật chung về nhân 
quả. Điều làm cho nghiệp trở thành cá biệt là việc nó gắn liền 
với hành động có tác ý, và do đó cũng gắn liền với một chúng 
sinh tạo tác. Các tiến trình nhân quả tự nhiên vận hành trong 
vũ trụ không thể gọi là nghiệp khi không gắn liền với một 





: Dịch từ Phạn ngữ là Karma - Xem thêm bài viết “Phân loại nghiệp” của 
tác giả Lâm Như Tạng <http:/www.tongiao.com/phanloainghiep- 
tiensilamnhutang.htm>. (ND) 


? Thuật ngữ “karma” xuất phát từ chữ Phạn “karman”, nghĩa là “hành vĩ”. 
Nó có ba ý nghĩa chính trong triết học Án Độ. Thứ nhất karma là hành 
động nghi lễ, đúng hơn là tế thần, trong buổi đầu của triết lý Vedas 
(Phệ-đà) và Mimasa (Di-mạn-sai). Thứ nhì, karma được hiểu như là 
một phạm trù đặc biệt của hành vi người, đó là hành vi ô uế và bị giới 
hạn, nghĩa này tìm thấy trong Samkhya Yoga (một trường phái tiền 
Yoga), Advaita (Bất nhị phái), Bhagavad Gita (một bản trường ca có 
tính triết lý cổ Ấn Độ) và Phật giáo. Ý nghĩa sau cùng, karma không là 
một hành vi mà là một lý thuyết về hành vi, đặc biệt lý thuyết về hành 
vi như là nguyên nhân quyết định. Ở đây đức Đạt-lai Lạt-ma đang nói 
đến ý nghĩa thứ ba này. 


82 


chúng sinh tạo tác. Một tiễn trình nhân quả muốn được xem là 
một tiễn trình nghiệp cần phải găn liền với một cá nhân có tác 
ý dẫn đến một hành vi cụ thể. Chính loại cơ chế nhân quả đặc 
biệt này được gọi là nghiệp. 


â hư vậy, trong phạm vi tông quát của các hành vi tạo 
nghiệp, ta có thê nói đến ba loại hành vi khác nhau tạo ra các 
kết quả tương ứng. Các hảnh vi tạo ra khổ đau nói chung được 
xem là những hành vi tiêu cực hay hành vi bất thiện. â hững 
hành vi dẫn tới các kết quả tích cực và đáng mong muốn, 
chăng hạn như là những kinh nghiệm vui thích và hạnh phúc, 
được xem là các hành vi tích cực hay hành vi thiện. Loại thứ 
ba bao gồm những hành vi dẫn tới sự thản nhiên, hay các cảm 
xúc và kinh nghiệm trung tính; chúng được xem là những 
hành vi trung tính, không phải là hành vi thiện, cũng không 
phải hành vi bất thiện. 


Xét về bản chất thực sự của chính các hành vi tạo nghiệp, 
có hai loại chính yếu là: hành vi tỉnh thần - là các hành vi 
không nhất thiết được biểu lộ thành hành động cụ thể - và 
hành vi vật lý, bao gồm các hành vi được thực hiện bằng thân 
thể và bằng miệng.” Và rồi nếu xét theo phương cách biểu 
hiện của một hành vi, ta phân biệt có các hành vi của ý, của 


1 Ba loại hành vi đề cập ở đây tạo thành ba loại nghiệp báo khác nhau, 
thường được kinh điển nhắc đến như là thiện nghiệp, bắt thiện nghiệp 
và vô ký nghiệp. (ND) 


? Loại hành vi tinh thần ở đây chỉ cho các ý tưởng, tư tưởng chưa biểu lộ 
ra hành động, chúng tạo thành ý nghiệp. Loại hành vi vật thể bao gồm 
các hành động cụ thể và lời nói, tạo thành thân nghiệp và khẩu nghiệp. 
(ND) 


83 


lời nói, và của thân thể. Thêm nữa, trong kinh điển ta cũng 
thấy các bàn thảo về những hành vi tạo nghiệp là thuần thiện 
hay thuần bất thiện, và các hành vi pha lẫn cả thiện và bất 
thiện. Tôi cảm thấy rằng đối với nhiều người trong chúng ta, 
những người đang tu tập theo Pháp, thì hầu hết các hành vi là 
sự pha lẫn cả thiện và bất thiện. 


â ếu phân tích riêng rẽ một hành vi tạo nghiệp, ta có thể 
thấy được nhiều giai đoạn trong hành vi ấy. Có một giai đoạn 
khởi đầu, là giai đoạn phát khởi động lực hay tác ý; có giai 
đoạn thực sự diễn ra hành vi; và sau đó có giai đoạn đỉnh 
điểm hay sự hoàn tất hành vi. Trong kinh dạy rằng, cường độ 
và tác động của một hành vi tạo nghiệp biến đổi tùy theo cách 
thức diễn ra của mỗi một giai đoạn này. 


Hãy lấy thí dụ về một hành vi bất thiện. â ếu trong giai 
đoạn phát khởi động lực, người thực hiện hành vi đó có một 
cảm xúc tiêu cực rất mạnh, chăng hạn như là giận dữ, và TỒi 
anh ta hành động trong cơn bốc đồng, thực hiện hành vi ẫy, 
nhưng ngay sau đó liền cảm thấy hối tiếc sâu sắc về hành vi 
vừa làm, thì cả ba giai đoạn nói trên sẽ không hoàn tất trọn 
vẹn. Kết quả là hành vị bất thiện đó sẽ có tác động kém hơn 
so với trường hợp thực hiện trọn vẹn mọi giai đoạn - với một 
động lực mạnh mẽ, hành vi thực sự được thực hiện, và một 
cảm giác thoả mãn, hài lòng về hành vi đã làm. Tương tự, có 
thê có những trường hợp mà người ta có động cơ rất yêu ớt 
nhưng do tình thế bắt buộc phải thực hiện hành vi. Trong 
trường hợp nảy, mặc dù hành vi bất thiện đã thực hiện nhưng 
nó tác động thậm chí còn kém hơn so với thí dụ đầu tiên, vì 
không có một động lực mạnh. Vì thế, tùy theo cường độ của 
động lực thúc đây hành vi, của hành vi thực sự diễn ra, và của 


S4 


sự hoàn tât hành vi mà nghiệp lực được tạo ra sẽ có những 
mức độ tương ứng. 


Dựa trên những khác biệt cơ bản này, trong kinh điển bàn 
đến bốn loại hành vi: Hành vi được thực thi nhưng không tạo 
nghiệp,' hành vi có tạo nghiệp nhưng không thực thi,” hành vi 
được thực thi và tạo thành nghiệp,” hành vi không được thực 
hiện cũng không tạo thành nghiệp.” Điều quan trọng ở đây là 
phải hiểu được ý nghĩa của luận điểm trên và đánh giá đúng 
được rằng: vì mỗi một hành vi đều có những giai đoạn khác 
nhau, nên các hảnh vi tạo nghiệp tự chúng là một sự kết hợp 
và tính chất của chúng có thê được mô tả như là kết quả tích 
lũy của mỗi yếu tô trong sự kết hợp đó. 

Một khi đánh giá đúng ý nghĩa này thì mỗi lần có cơ hội 
đề thực hiện một hành vi tích cực, là một người tu tập Chánh 
pháp, điều quan trọng là bạn phải chắc chắn răng trong giai 
đoạn khởi đầu, động cơ tích cực của bạn rất mạnh mẽ, và rằng 
bạn có một ý định kiên cường đề thực hiện hành vi này. Sau 
đó, khi đã thật sự tiến hành hành vi, bạn phải chắc chăn là đã 
làm theo cách tốt nhất, và đã cô hết sức mình để đạt đến thành 
công. Khi hành vi đã thực hiện xong, điều quan trọng là phải 


1 Tức những hành vi được thực hiện không có tác ý, vì thế không tạo 
thành nghiệp. (ND) 


? Tức các hành vi tinh thần như đã nói ở trước. (ND) 
3 Ở đây bao gồm cả thiện nghiệp và bát thiện nghiệp (ND). 


* Tức là các hành vi tinh thần (không được thực hiện) thuộc loại không 
tác ý, chẳng hạn như các ý tưởng không thuộc về thiện cũng không 
phải bắt thiện. 


65 


nhớ hồi hướng thiện nghiệp đã được tạo ra về cho sự an lành 
của tất cả chúng sinh cũng như sự giác ngộ của chính bản thân 
mình. â ếu bạn có thể củng cô tâm nguyện hồi hướng đó băng 
sự hiểu biết về tự tánh của thực tại, thì tâm nguyện đó hắn sẽ 
càng thêm mạnh mẽ hơn. 


Là những người tu tập Chánh pháp, lý tưởng nhất dĩ 
nhiên là ta phải cô tránh không làm bất cứ một hành vi bất 
thiện nào. â hưng ngay cả khi ta chợt nhận ra mình thật sự 
đang ở trong tình huống phạm vào một hành vi bất thiện, điều 
quan trọng là phải giữ sao cho ít nhất thì động cơ thúc đây 
cũng không mạnh mẽ, và ta hoàn toàn không thực hiện với 
một cảm xúc mạnh. Sau đó, ngay cả trong lúc đang tiễn hành 
hành vi ấy, nếu ta có một sự dẫn vặt lương tâm mạnh mẽ và 
một cảm giác hồi tiếc, ăn năn, thì tất nhiên là hành vi bất thiện 
đó sẽ rất yêu ớt. Cuối cùng, theo sau hành vi đó không nên có 
bất kỳ một cảm giác thoả mãn nảo. Ta không nên vui sướng 
với bất kỳ hành vi bất thiện nảo đã làm, mà tốt hơn nên có 
cảm giác ân hận, hồi tiếc thật sâu sắc, và ngay sau đó ta nên 
gột sạch điều bất thiện ẫy, nếu có thê. â êu ta có thê làm được 
như vậy, có thê sông một nếp sông liên hệ các hành vi thiện 
và bất thiện của mình theo phương thức này, thì ta sẽ có thể 
tuân theo các giáo huấn về nghiệp lực một cách hiệu quả hơn 
nhiêu. 


Mặc dù có nhiều loại hành vi bất thiện khác nhau, kinh 
điển Phật giáo tóm lại thành 10 điều gọi là Thập bất thiện đạo, 
hay Thập ác nghiệp. Trong đó, có ba điều thuộc về thân, bốn 
điều thuộc về lời nói (khẩu), và ba điều thuộc về ý. Ba hành vi 


S6 


bất thiện thuộc về thân là: giết hại, trộm cắp! và tà dâm;” bốn 
hành vi bất thiện thuộc về lời nói là nói dối, nói lời chia rẽ, 
nói lời ác nghiệt và nói lời thêu dệt, vô nghĩa; ba hành vi bất 
thiện thuộc về ý là tham lam, nuôi dưỡng những tư tưởng, ý 
định gây hại, và chấp giữ những quan niệm sai trái, tà kiến." 
Một cách lý tưởng, nếu có thể được thì một người tu tập 
Chánh pháp nên sống theo cách tránh xa mọi hành vi bất 
thiện. â êu không thể như vậy thì ít nhất cũng phải cố găng hết 
sức để hạn chế tối đa những điều bất thiện. Theo cách hiểu 
của người Phật tử thì việc sống theo giới luật và tránh xa các 
hành vi bất thiện chính là nếp sống đạo đức. 


Nghiệp và cá nhân 


Một người thực hành Phật pháp thật sự bắt đầu việc gắng 
sức sông đời đạo hạnh như thế nào? Khát vọng tối hậu của 
một con người là đạt tới sự giải thoát khỏi luân hồi; đạt được 
sự tự do tâm linh hay sự giác ngộ. Vì thế, một trong các nhiệm 





? Khái niệm “trộm cắp” ở đây được hiểu theo nghĩa rộng, chỉ chung tất cả 
mọi hình thức chiếm đoạt tài sản khi không được sự cho phép của chủ 
sở hữu. (ND) 


? Khái niệm “tà dâm” chỉ chung cho mọi hành vi quan hệ tình dục bắt 
chính, với những người không phải là vợ hay chồng mình. (ND) 


3 Để có sự giải thích chỉ tiết và trọn vẹn hơn, xin xem thêm “Con đường 
đến tự do vô thượng” chương 7 “Nghiệp”. Tác giả: Đạt-lai Lạt-ma. 
<http:/www.thuvienhoasen.org/conduongdentudovothuong-07.htm>. 
Nguyên tác: The Way to Freedom. His holiness the Dalai Lama. 
Harper Collins. 1997. ISBN: 0060617225 


S7 


vụ chính yếu là phải chế ngự được mọi phiền não. Mặc dù 
vậy, một người tu tập trong giai đoạn khởi dầu không có cách 
nảo để trực tiếp đối trị với những cảm xúc và tư tưởng tiêu 
cực, nên phương cách hợp lý đề tiễn hành là chỉ đơn giản tìm 
ra một phương pháp để ngăn chặn sự biểu lộ của các hành vi 
bất thiện qua thân, khâu và ý. Vì vậy, bước đầu tiên là phải 
phòng hộ thân, khẩu, ý tránh xa các hành vi bất thiện, để 
không buông xuôi trước sức mạnh và sự thống trị của các ý 
tưởng, cảm xúc tiêu cực. 


Một khi bạn đã hoàn tất giai đoạn đầu tiên này, bạn có thể 
tiến lên giai đoạn thứ nhì và giải quyết nguyên nhân cội rễ - 
đó là căn bản vô minh đã được nói tới trước đây. Ở giai đoạn 
này, bạn có thể trực tiếp chống lại các sức mạnh của phiền 
não. Khi đã làm được việc đó, thì giai đoạn thứ ba bao gồm 
không chỉ riêng việc chế ngự được phiền não, mả còn phải 
nhồ tận gốc mọi thiên hướng và dấu vết mà chúng để lại trong 
tâm ý. Đây chính là lý do vì sao ngài Thánh Thiên (4zyadeva) 
đã nói trong tác phẩm Tứ bách kệ tụng về Trung quán tông 
rằng một khát vọng tinh thần chân chính trước hết phải chế 
ngự được các hành vi bắt thiện, tiếp đó phải đối trị được mọi 
sự chấp ngã, và cuối cùng phải vượt trên tất cả các quan điểm 
trói buộc ta trong cõi luân hồi. 

â hư đã thấy, Phật giáo giải thích cách thức mà cả môi 
trường lẫn các loài hữu tình sống trong môi trường đó được 
tạo ra như là một kết quả của căn bản vô minh, cụ thể là 
nghiệp lực sinh khởi từ vô minh. Tuy nhiên, chúng ta không 


? Nguyên bản Phạn ngữ (2//-‹ataka-‹ãstra-kãr/kã (Trung đạo Tứ bách 
kệ tụng) chương 8, kệ số 15. 


68 


nên nghĩ rằng vô minh tự nó sinh ra mọi thứ mà không có 
nguồn gốc. Thật ra không phải vậy. â ghiệp lực không giống 
như một nguyên nhân bất diệt. Ta cần nhận biết răng, để 
nghiệp lực có thể vận hành và có tiềm năng tạo ra các hậu 
quả, nó cần phải dựa trên một nền tảng. Điều này dẫn đến sự 
tồn tại một dòng tương tục trong cả thế giới vật chất và thế 
giới tinh thần. Ta có thể truy nguyên dòng tương tục của thế 
giới vật chất cho tới sự khởi đầu của một vũ trụ cụ thể, và 
thậm chí có thể truy nguyên cả “sự khởi đầu” đó từ hư không. 
Phật giáo chấp nhận sự tôn tại của cái được biết như là “không 
gian các hạt vật chất”,' và tin chắc rằng có một giai đoạn 
trống không trong đó hàm chứa nguồn gốc của vũ trụ vật chất 
theo một nghĩa nào đó.” Trong trường hợp của thế giới tỉnh 
thần, ta không thể nói rằng dòng tương tục của tâm thức trong 
các loài hữu tình là kết quả của nghiệp lực. Càng không thê 
nói rằng tiến trình nối tiếp vô tận của vật chất và tâm thức là 
kết quả của nghiệp lực. 


Và nếu điều nảy là đúng, nếu dòng tương tục căn bản 
không được tạo thành bởi nghiệp lực, thì nghiệp nằm ở đâu? 
â ghiệp đóng vai trò tác nhân trong việc hình thành chúng sinh 
hữu tình và môi trường sống tự nhiên của họ ở điểm nào? Có 
lẽ ta có thể cho rằng có một tiến trình tự nhiên trong thế giới, 


† Trong phần trước cũng có nhắc đến việc hư không được thêm vào với 
tứ đại (đất, nước, gió, lửa). Như vậy, trong 5 yếu tố cấu thành vạn vật 
có cả yếu tố không gian. (ND) 


? Theo vũ trụ quan Phật giáo, mọi thế giới đều trải qua các giai đoạn: 
thành, trụ, hoại, không (hay diệt). Vì các chu kỳ này xoay tròn nối tiếp 
không ngừng, nên giai đoạn « không » cũng là khởi điểm cho giai 
đoạn « thành » tiếp theo sau đó. (ND) 


69 


và vào một thời điểm nào đó, khi sự tiễn hóa đạt tới một giai 
đoạn có thê gây ảnh hưởng đến các kinh nghiệm của chúng 
sinh - làm sinh khởi các kinh nghiệm khổ đau hay vui thích, 
hạnh phúc. Chính ở điểm này mà nghiệp tham gia vảo tiễn 
trình. Dù sao thì tiến trình của nghiệp cũng chỉ có ý nghĩa 
trong mối quan hệ với kinh nghiệm của các loải hữu tình. 


Cho nên, nếu hỏi rằng liệu tâm thức có được tạo ra bởi 
nghiệp hay không, hoặc là liệu các loài hữu tình có được tạo 
ra bởi nghiệp hay không, thì câu trả lời có lẽ là “không”. 
â hưng mặt khác, nếu hỏi rằng liệu thân thể và tâm thức của 
con người có là các hậu quả của nghiệp hay không, thì câu trả 
lời là “có”, vì cả hai điều này đều là kết quả của các hành vi 
thiện." Việc chấp nhận vai trò tạo tác của nghiệp ở đây là vì 
khi nói về thân thể và tâm thức con người, ta đang chỉ đến 
một trạng thái hiện hữu liên quan trực tiếp với các kinh 
nghiệm đau đớn và sung sướng của một cá nhân. Cuối cùng, 
nếu hỏi rằng liệu cái bản năng tự nhiên tìm kiếm hạnh phúc và 
vượt qua khổ đau của chúng ta có được tạo ra bởi nghiệp hay 
không, thì câu trả lời có lẽ cũng là “không”. 

Nghiệp và thế giới tự nhiên 

Bây giờ, khi chuyên sang với sự tiễn hóa của thế gới vật 
lý nói chung, ta không thê nói rằng các tiễn trình nhân quả tự 


nhiên được tạo ra bởi nghiệp. Tiến trình nhân quả trong thế 
giới tự nhiên diễn ra bât chấp nghiệp. Dù vậy, nghiệp cũng 





? Mặc dù nhận thức những khổ đau trong kiếp người, Phật giáo vẫn cho 
rằng được sinh làm người là kết quả của các thiện nghiệp, vì đời sống 
con người có rất nhiều sự thuận lợi hơn cho việc tu tập Chánh pháp 
So với các loài hữu tình khác. (ND) 


90 


giữ một vai trò trong việc quyết định dạng thức của tiến trình 
hay chiêu hướng của nó. 


Ở đây, cũng nên nhắc đến một điều là, theo quan điểm 
phân tích của Phật giáo ta phân biệt hai lĩnh vực cứu xét. Một 
lĩnh vực có thể gọi là “tự nhiên”, trong đó chỉ có tiễn trình tự 
nhiên của các luật nhân quả vận hành, và lĩnh vực kia là khi 
xuất hiện những tính chất nhất định nào đó, tùy thuộc vào các 
tương tác nhân quả đã có. Dựa trên sự phân biệt này, ta thấy 
các đường lối lập luận khác nhau đã được vận dụng trong nỗ 
lực tìm hiểu bản chất của thế giới hay thực tại. 


Thí dụ, HHUNG phân tích Phật giáo ta vận dụng Bốn nguyên 
lý của lập luận." Đầu tiên là â guyên lý về bản chất: Sự thật là 
có các sự vật tồn tại, và rằng. các nguyên nhân dẫn tới các hậu 
quả. Ta hầu như có thể nói rằng, nguyên lý này ngụ ý một sự 
chấp. nhận các quy luật tự nhiên. Sau đó là â guyên lý về năng 
lực: â guyên lý này đề cập đến cách thức mà các sự vật có khả 
năng tạo ra những kết quả nảo đó tùy theo bản chất của chúng. 
Thứ ba là â guyên lý phụ thuộc: Dựa vào hai nguyên lý trên, 
ta thấy có một sự phụ thuộc tự nhiên giữa các sự vật và hiện 
tượng, giữa các nguyên nhân và kết quả. Trên cơ sở của ba 
nguyên lý này, phân tích biện giải Phật giáo áp dụng rất nhiều 
cách lập luận khác nhau đề phát triển sâu rộng sự hiểu biết của 
chúng ta về thế giới tự nhiên. Do đó, chúng ta chấp nhận 





1 Xem phần phụ lục 2 ở cuối sách, dịch từ luận văn Buddhist Reflections 
<http:/Awww.alanwallace.org/BuddhistRefls.pdf> trích trong tác phẩm 
Consciousness at the Crossroads: Conversaftions with the Dalai Lama 
on Brain Science and Buddhism. Snow Lion, lthaca, New York, 1999. 
của B Alan Wallace, Zara Houshmand, và Robert Livingston. ISBN: 
1559391278. 


9] 


nguyên lý thứ tư là â guyên lý chứng minh hợp lý: Dựa vào 
điều này thì điều kia chắc chắn phải như thế; và dựa vào điều 
kia thì điều này hăn phải là như vậy." 


Với một người tu tập Phật pháp, điều quan trọng là phải 
chú trọng đến các nguyên lý này của thê giới tự nhiên, để từ 
đó vận dụng sự hiểu biết nảy vào một nếp sông phù hợp VỚI 
các nguyên tắc của Phật pháp. Do đó ta có thể nói răng, khi 
sông phù hợp với Chánh pháp là ta đang áp dụng â â guyên lý 
chứng minh hợp lý, xét theo ý nghĩa cách sông tránh xa các 
hành vi bắt thiện và phát triển các hành vi thiện. 





Về các nguyên lý lập luận được trình bày ở đây, có thể hiểu rằng: 
Nguyên lý phụ thuộc chỉ ra sự phụ thuộc của hiện tượng cấu hợp vào 
các nguyên nhân của chúng, chẳng hạn như sự phụ thuộc của thị giác 
vào thần kinh thị giác; nguyên lý này cũng gắn liền với sự phụ thuộc 
của kiểu hiện tượng bắt kỳ vào chính các bộ phận và đặc tính của nó, 
hay vào các thực thể khác, như là trong sự phụ thuộc của “lên” với 

“xuống” và “cha mẹ” với “con cái”. Nguyên lý về năng lực liên hệ tới 
hiệu quả nguyên nhân của hiện tượng đặc trưng, như là khả năng của 
một hạt bắp tạo ra một cây bắp. Nguyên lý chứng minh hợp lý có ba ý 
nghĩa đối với việc xác lập sự tồn tại của bất kỳ vật nào - đó là: trực tiếp 
nhận thức, suy đoán vững chắc, và tri kiến dựa trên chứng cứ, mà tùy 
theo ba tầng phân lớp có tính tri thức học, ngoại trừ đặc tính bản thê. 
Nguyên lý về bản chất chỉ tới bản chất của hiện tượng, biểu thị các 
đặc tính riêng và chung. Chẳng hạn, một đặc tính riêng của sự nóng là 
tính chất nóng và một đặc tính chung của nó là không thường hằng. 
Đức Dalai Lama trích dẫn các thí dụ về nguyên lý này như sự thật cơ 
thể là sự kết hợp của các hạt tử vật chất và sự thật bản chất của tâm 
thức là sự sáng tỏ và nhận biết đơn thuần. Những sự thật này được 
chấp nhận một cách đơn giản ở mức giá trị bề mặt: chúng không được 
giải thích qua việc truy tìm các nguyên nhân của cơ thể và tâm thức 
hay hiệu quả nguyên nhân của chúng. (ND) 


Đó 


â hư đã đề cập trước đây, các vẫn đề giờ đây ta phải cứu 
xét là: Ở điểm nào trong quá trình nhân quả thì nghiệp có 
mặt? Và băng cách nào nghiệp tương tác với tiễn trình của các 
luật nhân quả tự nhiên? 


Có lẽ ta có thể vận dụng chính những kinh nghiệm cá 
nhân của mình để trả lời các câu hỏi trên. Chẳng hạn, kinh 
nghiệm chỉ ra rằng có những hành vi nào đó được ta thực hiện 
vào buồi sáng sẽ tiếp tục duy trì ảnh hưởng cho đến cả chiều 
tối. Hành vi này đã tạo ra một trạng thái nào đó của tâm thức. 
â ó sẽ để lại một dấu ấn trong cảm xúc và tri giác của chúng ta 
khi trong trạng thái đó, nên cho dù nó được thực hiện vào buồi 
sáng như một sự kiện đã kết thúc, nhưng ảnh hưởng của nó 
vẫn kéo dài trong tâm thức ta. Tôi nghĩ cùng một nguyên lý 
như vậy vận hành nghiệp và các ảnh hưởng của nó, ngay cả 
trong trường hợp các ảnh hưởng lâu dài của nghiệp. Đây là 
cách để chúng ta hiểu răng nghiệp có thê tạo ra các ảnh hưởng 
nhận biết được ngay cả một thời gian dài sau khi hành vi đã 
được thực hiện. Dĩ nhiên, theo cách giải thích của đạo Phật thì 
ảnh hưởng của nghiệp có thể được nhận biết qua nhiều kiếp 
sông nối tiếp nhau cũng như ngay trong đời sông hiện tại của 
chúng ta. 


Ở điểm này, tôi cảm thấy cần phải bố sung cho sự giải 
thích tổng quát về tiễn trình nghiệp trong kinh điển Phật giáo! 
băng các luận điểm của Kim cương thừa thì sự hiểu biết của ta 
mới được đầy đủ. Kim cương thừa giải thích rằng cả thế giới 
vật chất và thân xác của chúng sinh đều được cấu thành từ 


! Xem chỉ tiết trong chương 3 và 4, A-ti-đạtma Câu-xá luận 


(abhidharmakosa-šäsfra) của Bồ Tát Thế Thân (Vasubandhu). 


93 


năm thành tố: đất, nước, lửa, gió, và hư không. Hư không ở 
đây nên được hiểu theo nghĩa trống không, hay khoảng trống, 
hơn là theo ý nghĩa thuật ngữ chỉ sự không có chướng ngại. 
Kinh văn Kim cương thừa bàn đến các thành tố này trong ý 
nghĩa là các thành tố bên ngoài và các thành tố bên trong, và 
chỉ ra cách thức mà chúng quan hệ với nhau ở mức độ tất 
thâm diệu. Qua hiểu biết mối quan hệ này, sự thấu suốt của ta 
về cách thức mà nghiệp ảnh hưởng đến thế giới sẽ sâu sắc hơn 
nhiêu. 


ä hư đã bàn trước đây, sự hiện hữu của tâm thức là một sự 
thật tự nhiên. Tâm thức đang hiện hữu; chỉ có vậy thôi. Tương 
tự, dòng tương tục của tâm thức cũng là một nguyên lý tự 
nhiên: tâm thức duy trì sự tương tục của nó. Về điểm này ta 
cần phải nói thêm răng, trong Phật giáo có sự nhận hiểu rằng 
tâm thức không thể hoàn toàn tự nó sinh khởi hay không có 
một nguyên nhân; nhưng đồng thời tâm thức cũng không thể 
sinh ra từ vật chất. Điều này không có nghĩa là vật chất không 
thê ảnh hưởng tới tâm thức. Tuy nhiên, bản chất của tâm thức 
là sáng tỏ thuần khiết, là kinh nghiệm thuần túy; nó là năng 
lực nhận biết nguyên sơ, và do đó không thể sinh ra từ vật 
chất vốn có bản chất khác với nó. Theo đó, vì ý thức không 
thể sinh khởi không có nguyên nhân và vì nó không thể sinh 
khởi từ một nguyên nhân trực tiếp, nên nó phải sinh khởi từ 
một dòng tương tục không dứt. Chính dựa trên tiền đề này mà 
Phật giáo chấp nhận là thật có những kiếp sống trước đây 
(khởi đầu từ vô thủy). 





? Xem thảo luận chỉ tiết hơn về đề tài này của đức Dalai Lama trong cuộc 
đối thoại với David Bohm trong sách “Dialogues with Scientists and 
94 


Ta đã thấy răng nguồn gốc của đau khổ là nghiệp và vô 
minh, nhưng vô minh mới thật sự là nguồn gốc chính. 

Nghiệp và cảm xúc 

Mỗi trường phái Phật giáo hiểu về bản chất của phiền não 
(ki¿sa) theo cách khác nhau, tùy theo sự diễn dịch của họ về 
học thuyết vô ngã (anãtman), hay lý thuyết phi linh hồn. Thí 
dụ, đối với một số trạng thái tâm thức và những ý tưởng, cảm 
xúc nhất định, trong khi các trường phái Trung quán Y tự khởi 
(Madhyamaka-Svatanrika)' và Duy thức (Chiữamatra) xem 
là không ảo tưởng thì theo quan điểm của trường phái Trung 
quán cụ duyên (Mfadhyamaka-Prasangika) lại xem là ảo 
tưởng. Dĩ nhiên, đây là một vấn đề rất phức tạp và đòi hỏi 
nhiều nghiên cứu. 

Điều quan trọng nhất cần phải biết là: cảm xúc gây phiền 
não chính là kẻ thù lớn nhất của ta và là nguồn gốc của khổ 
đau. Một khi nó phát triển trong tâm thức, nó sẽ lập tức phá 
hủy sự bình an của tâm thức ta, và cuối cùng sẽ hủy hoại sức 
khoẻ vả ngay cả các mối quan hệ thân thiết của ta với người 
khác. Tất cả những hành vi bất thiện như giết hại, áp bức, lừa 
đảo... đều phát sinh từ cảm xúc gây phiền não. Vì thế, nó 
chính là kẻ thù thật sự của chúng ta. 


Một kẻ thù từ bên ngoài làm hại bạn hôm nay nhưng ngày 
mai có thể trở nên rât sẵn lòng giúp bạn. Trong khi đó, kẻ thù 





Sage: The search for Unity”, Renée Weber hiệu đính, Routledge and 
Kegan Paul, London, 1986. 


) Trung quán Y tự khởi (svätantrika) đôi khi cũng được dịch là Độc lập 
biện chứng phái hay Tự lập luận chứng phái. (ND) 


Đ5 


nội tâm thì mãi mãi gây hại. Hơn thế nữa, dù bạn sống ở bất 
cứ nơi đâu thì kẻ thù bên trong vẫn luôn có mặt với bạn và 
chính điều này lảm cho kẻ thù bên trong trở nên rất nguy 
hiểm. â gược lại, ta thường có thể giữ một khoảng cách nảo đó 
với kẻ thù bên ngoài. Chắng hạn, vào năm 1959 chúng tôi đã 
đảo thoát khỏi Tây Tạng vì hành vi cụ thể này là có thể thực 
hiện; nhưng với trường hợp kẻ thù là cảm xúc phiền não bên 
trong thì dù tôi ở Tây Tạng, ở điện Potala, ở Dharamsala hay 
ở Luân Đôn này, bất cứ nơi nào tôi đi đến nó cũng đều theo 
tôi. Tôi cho rằng kẻ thù bên trong hiện diện ngay cả trong lúc 
tôi thiền định; và ngay cả nếu như tôi quán tưởng hình ảnh 
một mạn-đà-la,' có lẽ tôi vẫn thấy kẻ thù này ngay nơi trung 
tâm của hình ảnh đó! Bởi vậy, đây là điểm chính yếu mà ta 
phải nhận thức được: â guyên nhân thật sự hủy hoại hạnh 
phúc của ta luôn hiện hữu ngay bên trong ta. 


Vậy ta có thể làm được gì? â ếu như không thể làm gì 
được với kẻ thù đó và không thể loại trừ nó, thì tốt hơn là 
chúng ta hãy quên đi con đường tu tập và chỉ nhờ vào những 
thứ như rượu chè, sắc dục... để làm cho cuộc sống của mình 
được khá hơn! Tuy nhiên, nếu việc loại trừ kẻ thù cảm xúc 
phiên. não bên trong là có thể làm được, thì tôi nghĩ rằng ta 
nên năm lấy cơ hội đang có được một thân người, một khối óc 
và trái tim tốt đẹp, kết hợp tất cả các SỨC mạnh này để làm 
giảm bớt và cuối cùng là nhồ tận gốc rễ của cảm xúc phiền 
não. Đây là lý do tại sao đạo Phật dạy rằng cuộc sống con 
người được xem là vô cùng quý báu; vì chỉ có được làm người 
thì một chúng sinh mới có khả năng rèn luyện và chuyển hóa 
!Ở Mạnđàia Xin xem thêm bài viết về Mandala 
<http://vietsciences.free.fr/timhieu/trietly-giaoduc/mandala800.htm>. 


9ó 


tâm thức, chủ yêu nhờ vào trí tuệ và luận lý. 


Phật giáo phân biệt hai loại cảm xúc. Một loại không hợp 
lý, và chỉ dựa trên tập khí.' Lòng căm thù là một trong các 
cảm xúc loại này. Tất nhiên là loại cảm xúc này có dựa trên 
những lý lẽ nông cạn, như là “người này đã xúc phạm tôi kinh 
khủng...” ẳ hưng đi sâu vào nội tâm, nêu bạn truy cứu lý do đó 
xa hơn nữa, bạn sẽ thấy rằng nó không thê đi quá xa. Các cảm 
xúc không có lý do chính đáng được gọi là cảm xúc tiêu cực. 
Loại cảm xúc còn lại là cảm xúc hợp lý; vì qua sự quán chiếu 
sâu sắc bạn có thể chứng minh là nó tốt đẹp, cần thiết, và hữu 
ích. Trong số các cảm xúc này có tâm từ bi và lòng vị tha. 
Hơn nữa, mặc dù về bản chất thì đây là một loại cảm xúc, 
nhưng thật ra nó lại tương hợp với luận lý và trí tuệ. Trong 
thực tế, chính nhờ sự kết hợp trí tuệ với cảm xúc mà ta mới có 
thê thay đôi và chuyên hóa thế giới nội tâm của mình. 


Khi kẻ thù cảm xúc tiêu cực vẫn còn trong ta, và ta vẫn 
còn chịu sự chỉ phối của nó, thì không thể có hạnh phúc lâu 
dài. Hiểu được sự cần thiết phải chiến thăng kẻ thù này là một 
nhận thức chân thật, và việc phát khởi sự khao khát mãnh liệt 
muốn vượt qua các cảm xúc tiêu cực chính là nguyện vọng 
vươn tới sự giải thoát, mà thuật ngữ Phật giáo gọi là xuất thế. 


? Tập khí chỉ những thói quen, cách ứng xử được huân tập từ lâu ngày, 
hoặc thậm chí là lâu đời, tạo thành những khuynh hướng nhất định 
thúc giục ta luôn hành động theo cách phù hợp với khuynh hướng đó. 
Tập khí được huân tập ngay trong đời sống hiện tại gọi là “biệt tập 
khí”, chẳng hạn như một người sống trong quyền thế lâu ngày dễ có 
thói quen xem thường người khác và tự cao, ngã mạn... Tập khí sâu 
xa và vi tế hơn, được huân tập từ nhiều kiếp sống trước đây được gọi 
là “thông tập khí”. 


97 


Do đó, việc thực hành phân tích các cảm xúc và thê giới nội 
tâm là rât thiệt yêu. 


Trong kinh dạy rằng, lòng mong cầu vượt qua cấp độ đầu 
tiên của đau khô, tức là “khổ vì đau khổ”! thì ngay cả loài vật 
cũng có được một cách tự nhiên; còn khát vọng tự thoát ra 
khỏi cấp độ thứ hai của đau khổ, tức là “khổ vì sự thay đổi”, 
cũng không phải là điều chỉ có riêng trong đạo Phật. â hiều 
tôn giáo khác thời cô Ấn Độ cũng tương tự như thế, đã tìm 
kiếm sự tĩnh lặng nội tâm bằng việc tu định. Tuy nhiên, sự 
khao khát thật sự hướng đến giải thoát hoàn toàn khỏi luân hồi 
chỉ có thể sinh khởi từ sự nhận biết được cấp độ thứ ba của 
đau khô, tức là “phiền não do duyên sinh”. Khi ấy ta mới nhận 
biết được rằng: khi còn chịu sự chi phối của vô minh thì vẫn 
còn phải chịu đựng khổ đau, và sẽ không thể có niềm vui, 
hạnh phúc lâu bền. Có thể nói rằng, sự nhận biết được cấp độ 
thứ ba của đau khổ là điều chỉ có duy nhất trong đạo Phật. 


1 Thường gọi là “khổ khổ”. Xem lại phần nói về ba loại khổ. 


? Định: dịch từ nguyên ngữ samadii trong tiếng Phạn. Cũng phiên âm là 
tam-muội hay tam-ma-đề. Ở đây chỉ trạng thái tập trung tâm ý. Khái 
niệm tam-muội hay định trong Phật giáo được hiểu rộng hơn vì hướng 
đến một trạng thái định có chủ đích, và thường được sử dụng như một 
phương tiện kết hợp với các pháp tu khác, nên gọi đủ là chánh định. 


98 


Hỏi đáp 

Hỏi: Xin Ngài giải thích vì sao nghiệp quả đôi khi xảy ra 
tức thì, và có khi phải trải qua nhiêu đời mới xảy ra? 

HHDL: Một nguyên nhân có thể tính đến là cường độ của 
chính hành vi tạo nghiệp. Một nguyên nhân khác nữa là là 
mức độ hoàn tất của rất nhiều điều kiện khác cần thiết cho sự 
chín muồi của nghiệp quả, và điều đó đến lượt nó lại phụ 
thuộc vào những hành vi tạo nghiệp khác. â gài Thế Thân 
(Vasubandhu) có đề cập đến vấn đề này trong A-tì-đạt-ma 
Câu-xá (4bhidharmakoáa-sästra).' Trong đó ngài cho rằng, 
nói chung thì các hành vi tạo nghiệp nào mãnh liệt nhất sẽ có 
khuynh hướng tạo thành nghiệp quả trước nhất. â ếu hai hành 
vi tạo nghiệp có cường độ tương đương nhau thì nghiệp quả 
của hành vi nào quen thuộc hơn với người tạo nghiệp sẽ có 
khuynh hướng chín muồi trước. Tuy nhiên, nếu hai hành vi 
tạo nghiệp có cường độ và sự quen thuộc như nhau thì hành vi 
nảo thực hiện trước sẽ có khuynh hướng kết quả trước. 


Hỏi: Về mặt nghiệp quả, có sự khác biệt nào giữa ý tưởng 
và hành động hay không? Nói cách khác, một ÿ tưởng có thể 
nào tạo ra một hành động hoặc ngược lại hay không? 

HHDL: â hư tôi đã giải thích, khái niệm nghiệp của TT 
giáo không chỉ giới hạn trong hành vi thực hiện bởi thân thê, 
mà bao gồm cả các hành vi tỉnh thân, hay ta có thê gọi là hành 


† Xem thêm tác phẩm A-tì-đạt-ma Câu-xá luận, bản dịch của Tuệ Sĩ 
<http:/www.phatviet.com/dichtht/luan/In01/cxI.htm>. 


? Tức là thân nghiệp. (ND) 


ĐỘ 


VI cảm Xúc. Chắng hạn, khi nói đến một hành vi tham lam, 
hay một ý định gây hại, những điều này không nhất thiết phải 
được biểu lộ thành hành động. â gười ta có thể suy nghĩ 
những sự việc như thế một cách trọn vẹn và chi tiết mà hoàn 
toàn không có sự biểu lộ thành hành động, cho nên quả thật có 
một sự hoàn tất nhất định của các hành vi này xảy ra trong 
mức độ tỉnh thần." 


Thêm nữa, có một số loại hành vi nhất định không cần 
thiết phải có một động cơ hay tác ý ngay lúc đó, mà do sự quy 
định từ các hành vi tạo nghiệp trong quá khứ, người ta có thê 
có một khuynh hướng hành động theo một cách thức nào đó. 
Điều này có nghĩa là, một số hành vi có thê khởi lên không do 
động cơ thúc đây, mà là do các khuynh hướng nghiệp lực. 





* Tức là ý nghiệp. (ND) 
100 


Y XS 


SI52\SSYOSSYeSYA 


ˆ 
-—c 
So 
'H2: 
c2, 
có” 
| 





2à 


Hình 3. 


Thánh giả Long Thụ (Acharya Nãgãrjuna) - thế kỷ 1-2 - người 


sáng lập Trung quản tông, tác giả của Căn bản Trung quản 


luận. 


II) 


102 


Lhương TV 
Diệt khổ đề 
(Ehân lý vẻ diệt khổ) 


Chân lý thứ ba là Chân lý về diệt khổ. â hững vẫn đề mẫu 
chốt mà ta phải tự hỏi về việc này là: â iết-bàn" là gì? Giải 
thoát hay moksa là gì?” Khi ta nói đến diệt hay nirodha” thì có 
ý nghĩa gì? Và thật sự có thể đạt tới trạng thái diệt khổ hay 
không? 


â êu nói ta phải chấp nhận rằng sự giải thoát là có thể đạt 
được vì đức Phật có dạy điều nảy trong kinh điển, thì tôi 
không nghĩ đó là câu trả lời thỏa đáng. Có thể là hữu ích khi ta 
xét đến một quan điểm mà ngài Thánh Thiên (4ryadeva) đưa 
ra trong Trung đạo Tứ bách kệ tụng. â gài luận rằng, khi ta nói 


1 Thuật ngữ Niết-bàn (vãna) được phiên âm từ Phạn ngữ, tiếng Pãii la 
nibbãna, có thễ dịch nghĩa là tịch diệt hay tịch tính. Nhưng vì khái niệm 
Niết-bàn là rất rộng và được hiểu có phần khác nhau ở mỗi trường 
phái, nên hầu hết các kinh văn trong Hán tạng đều hạn chế việc dịch 
nghĩa từ này mà chỉ dùng trực tiếp cách phiên âm là Niết-bàn. (ND) 


? Thuật ngữ giải thoát được dịch nghĩa từ Phạn ngữ /?ø&sa, phiên âm là 
mộc-xoa. Vì thế, trong nguyên tác dùng cả 2 cách viết moksha và 
liberation (giải thoát) với nghĩa như nhau. (ND) 


3 Thuật ngữ diệt () được dịch từ Phạn ngữ nirodha, phiên âm là ni-lâu- 
đà. Vì thế, nguyên tác dùng cả 2 cách viết nirodha và cessation (diệt) 
với nghĩa như nhau. (ND) 


103 


về bản chất tuyệt đối của thực tại, hay tính Không, ta phải 
nhận thức rằng việc thấu hiểu về tính Không không phải là 
điều phải dựa vào sự tin cậy nơi kinh điển.' Ta có thể đạt 
được sự thấu hiểu đó thông qua sự phân tích biện giải và lập 
luận. 


Phật giáo khăng định rằng có một loại hiện tượng hiển 
hiện với chúng ta và có thể được nhận thức một cách trực tiếp, 
nên không cân phải có bất kỳ một chứng cứ hợp lý nào về sự 
tỒn tại của chúng.? Loại hiện tượng thứ nhì có thể không hiển 
nhiên với chúng ta, nhưng ta có khả năng truy cứu về sự tôn 
tại của chúng thông qua một tiến trình lập luận (tỉ lượng). 
Hiện tượng này được biết như là “hiện tượng thiếu rõ ràng hơi 
khó nhận biết”. Tính Không thuộc về dạng loại hiện tượng 
này.” 


Vì có thể suy biết được chân lý về tính Không, nên ta 
phải chấp nhận răng sự giải thoát cũng có thể suy biết được 
thông qua tiến trình lập luận. âói như ngài Long Thụ 
(Nãgãrjuna) là, sự hiểu biết chân thật về giải thoát phải dựa 
trên một hiểu biết về tính Không, bởi vì giải thoát không phải 





? Một ý nghĩa tương tự có thể tháy trong Thiền tông. Quan điểm chứng 
ngộ không dựa vào kinh điển được biết đến bởi bốn câu được xem là 
của Bồ-đề Đạt-ma, Sơ tổ Thiền tông Trung Hoa: “Giáo ngoại biệt 
truyền, bắt lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật.” (ND) 


? Thuật ngữ Phật giáo gọi loại hiện tượng này là hiện lượng. (ND) 


3. Dạng thứ ba của hiện tượng là các « hiện tượng bí ẩn » , vượt quá tầm 
của nhận thức trực tiếp và suy luận logic thông thường. Nói chung, 
chúng chỉ có thể được thiết lập dựa trên sự xác quyết của một người 
khác hay thông qua sự tin cậy vào kinh điển 


104 


gì khác hơn là sự loại bỏ hoàn toàn, hay chấm dứt hoàn toàn, 
của ảo tưởng và đau khổ, thông qua sự thấu triệt vào tính 
Không. Khái niệm giải thoát do đó quan hệ rất chặt chẽ với 
khái niệm tính Không, và giống như tính Không có thể suy 
biết được, sự giải thoát hay mokSa cũng có thê suy biết được. 


Do nơi mỗi quan hệ chặt chẽ giữa tính Không và sự giải 
thoát trong Phật giáo, nên phần nói về Chân lý thứ ba trong 
Hiện quán trang nghiêm luận" của đức Di-lặc (Ä⁄aizreya) có 
đoạn bàn rất rộng về 16 loại tính Không. Sự thật rằng giải 
thoát là một chân lý tuyệt đối (và do đó liên hệ với tính 
Không) cũng được bàn đến rất kỹ trong các tác phẩm của ngài 
â guyệt Xứng. â hư vậy, dường như sự chấp nhận khả năng 
đạt đến giải thoát là một đáp ứng cho thấy sự hiểu biết về khái 
niệm tính Không của chúng ta sâu đến mức độ nào. 


TÍNH KHÔNG 
Bồn diễn dịch về “vô ngã” hay về tính Không 


Khi nói về tính Không trong Phật giáo, rõ ràng ta đang 
nói tới sự vắng mặt của một điều gì đó, tức là một dạng phủ 
định. Tương tự, lý thuyết vô ngã cũng là một dạng phủ định. 
Tại sao phải nhấn mạnh nhiều lần vào sự phủ định tuyệt đối 
như vậy? Một lần nữa, chúng ta hãy tạm ngưng một lát và cứu 
xét kinh nghiệm của mình. 


Giả sử tôi có một nỗi sợ hãi nào đó xuất phát từ sự hoài 
nghi răng đang có một đe dọa nào đó gân kê. â êu tôi chợt 





1 Tên Phạn ngữ của bộ luận này là 4Ø//samayãlankãra-sãstra. 


105 


nghĩ rằng có lẽ mình đã nhằm lẫn, rằng đó có thê chỉ là sự 
phóng đại, thì dẫu cho sự sợ hãi của tôi có giảm bớt nhưng sẽ 
không hoàn toàn bị xua tan. â hưng nếu thay vì vậy, tôi lại nảy 
sinh ý nghĩ rằng điều đó dứt khoát chỉ hoản toàn là ảo giác, 
rằng không có bất cứ điều gì ở đó cả và tôi chỉ tưởng tượng ra 
nó, và nêu sự phủ nhận của tôi là tuyệt đôi đến thế thì dĩ nhiên 
nó sẽ có một tác động tức thì xua tan đi nỗi sợ hãi của tôi. Câu 
hỏi ở đây là: nếu sự thật đúng như vậy thì điều gì thật sự bị 
phủ nhận? Cái gì là sự trống không của cái gì? 


Dựa theo kinh điền thì sự trống không trong thí dụ này là 
sự văng mặt đối tượng của sự phủ định, mà trong trường hợp 
nảy là đối tượng của sự sợ hãi. Tuy nhiên, điều này không giải 
thích trọn vẹn các sự việc, nên ta phải tiến xa hơn nữa và cố 
găng để hiểu được đối tượng của sự phủ định thật ra là gì. 
Điểm then chốt của vẫn đề này thật sự nằm ở cách hiểu của 
chúng ta về ý nghĩa của atman (tự ngã) trong bối cảnh 
anätman (vô ngã). Tùy theo sự diễn dịch về mặt triết lý của 
mỗi người đối với giáo pháp vô ngã của đức Phật, sẽ có những 
khác biệt trong cách xác định điều gì bị phủ nhận ở đây. 

Kinh điển Phật giáo trình bày rất nhiều mức độ vi tế khác 
nhau trong việc nhận diện tự ngã như là một đối tượng của 
phủ định. Chắng hạn, trên một cấp độ thì tự ngã được nhận 
diện như là một tự thể có thật,' một linh hồn tồn tại trong mỗi 
chúng ta, và như vậy, trong bối cảnh này thì vô ngã có nghĩa 
là sự phủ nhận một tự thể có thật và tôn tại độc lập, hay linh 
hồn vĩnh cửu. 


` Đây là quan điểm cụ thể của các trường phái Thanh văn, đặc biệt là 
của Tì-bà-sa luận bộ hay Nhát thiết hữu bộ, và Kinh lượng bộ. 


106 


Kế đó, ta có sự diễn dịch của trường phái Duy thức. Phái 
nảy hiểu vô minh nền tảng không phải là do tin vào linh hỗn 
có thật và vĩnh cửu, mà là do tin vào sự có thật của thế giới 
vật chất. Do đó, những người theo phái này hiểu về căn bản 
vô minh như là sự tin nhận (sai lầm) vào tính nhị nguyên của 
tâm thức và vật chất, cho nên đối tượng bị phủ định bởi vô 
ngã chính là sự tin nhận này. 


Thứ ba là cách hiểu của trường phái Trung quán Y tự 
khởi (Mãdhyamaka-Svatanrika) về tính Không. Theo phái 
nảy thì cho dù mọi sự vật hiện hữu như là kết quả của các 
nhân duyên, và cho dù trạng thái của mọi sự vật đang hiện 
hữu xét theo một nghĩa nào đó là phụ thuộc vào sự nhận thức 
của chúng ta, thế nhưng sự vật và hiện tượng vẫn có một thật 
tính bản chất [hay tự tính -â D] nhất định. Theo trường phái 
nảy thì điều bị phủ định là sự khẳng định răng các đối tượng 
tồn tại độc lập với nhận thức, và chính nhận thức này đã tạo 
nên cách hiểu của họ về tính Không. 


Tuy nhiên, theo quan điểm của trường phái Trung quán 
Cụ duyên (Madhyamaka-Prasangika) thì đó không phải là ý 
nghĩa rốt ráo Phật dạy về vô ngã. Theo quan điểm này, khi ta 
chưa xóa bỏ hay đập tan ý kiến cho rằng sự vật và hiện tượng 
có thể có một kiểu tồn tại tự tính bất kỳ nào đó, thì ta vẫn còn 
năm bắt sự vật như là có thật, như thể là chúng có một kiểu 
trạng thái không phụ thuộc nào đó. Do đó, phái này phủ nhận 
sự tôn tại tự tính và sự phân định của sự vật và hiện tượng, và 
cho răng đây mới là ý nghĩa chân thật của tính Không. 


Bắt chấp những sự khác biệt này, điểm chung của cả bốn 
trường phái trên là quan tâm nhân mạnh răng, trong khi tiên 
hành một cách đúng đăn việc đôi trị với sự châp ngã, thì điêm 

107 


quan trọng là phải chắc chăn rằng sự phủ định của ta không đi 
ngược lại với thực tế của thế giới theo tục đế,' thế giới của 
kinh nghiệm sống. Và trong tiến trình này, các trường phái 
đều hiểu giống như nhau răng không nên phủ nhận quan hệ 
nhân quả và sự vận hành của nghiệp. Về điểm này, dường như 
phương pháp của phái Trung quán Cụ duyên là thành công 
nhất, ở điểm là họ sử dụng một cách phân tích cho phép phủ 
nhận bản ngã một cách hoàn toàn và triệt đề, trong khi vẫn 
chắc chắn là thế giới của duyên khởi và nghiệp không bị hủy 
hoại, ngược lại còn được tái khăng định. 


TRUNG ĐẠO 


Có một đoạn văn rất quan trọng trong Căn bản Trung 
quán luận tụng (Míađhyamaka-mula-karika) của ngài Long 
ThựŸ viết rằng: “2% vật nào có nguôn gốc phụ thuộc,` tôi gọi 
là không. Và rồi sự vật đó lại được định danh một cách phụ 
thuộc”. Theo ý này thì, bất cứ sự vật nào được sinh khởi một 
cách phụ thuộc đều là rồng không trong ý nghĩa rốt ráo, và 
những gì ta định danh, một cách phụ thuộc, không phải gì 
khác hơn là hiện tượng trống không. Việc các sự vật và hiện 





1 Ở đây chỉ thế giới được nhận thức theo tục đế, nghĩa là theo những 
quy ước được nhận biết trong đời sống thường ngày; phân biệt với 
thế giới được nhận thức theo chân đế, nghĩa là dựa trên bản chất 
tuyệt đối của hết thảy mọi sự vật, hiện tượng. (ND) 


? Chương 24,bài kệ thứ 18. 


3 Tức là được sinh khởi một cách phụ thuộc vào các nhân duyên khác. 
(ND) 


108 


tượng được định danh một cách phụ thuộc hàm ý răng chúng 
không phải là không hiện hữu, không phải là sự trống không 
hoàn toàn. Vì thế, khi sự hiểu biết về duyên khởi được kết hợp 
với hiểu biết về tính Không, ta thấy rằng điều này sẽ mở ra 
khả năng đi trên con đường Trung đạo. Gọi tên như vậy là vì 
con đường này tránh được những cực đoan của chủ nghĩa 
tuyệt đối và chủ nghĩa hư vô. 


Cho nên, cách diễn đạt “được định danh một cách phụ 
thuộc” của phái Trung quán có một ý nghĩa sâu sắc. Cụm từ 
“một cách phụ thuộc” hàm ý rằng sự vật và hiện tượng được 
hiện hữu thông qua sự phụ thuộc vào những nhân tố khác, tức 
là chúng không có sự độc lập, tự tôn, hay tồn tại tuyệt đồi. 
â ên ý nghĩa này phủ nhận chủ nghĩa tuyệt đối. Cụm từ “được 
định danh” hàm ý rằng các sự vật và hiện tượng không chỉ là 
sự trống không hoản toàn, không phải là không tôn tại - chúng 
quả thật là có tồn tại. Do đó, ý nghĩa này xác quyết rằng hiện 
thực của thế giới hiện tượng không bị phủ nhận. â gài Phật Hộ 
trong Căn bản Trung luận chú! có lập luận rằng: ä êu các sự 
vật và hiện tượng có một trạng thái tồn tại độc lập, và hình 
thành mà không phụ thuộc vào các nhân tố khác, thì tại sao 
các sự định danh của chúng lại phụ thuộc và tương quan với 
nhau? 





1 Phật Hộ (Buddhapäiifa): luận sư danh tiếng người Ấn Độ, là người khai 
sáng Quy mậu luận chứng phái, niên đại được phỏng chừng trong 
khoảng năm 470 đến 540. Ngài là đệ tử của ngài Long Hữu, sau theo 
học giáo lý Trung quán của ngài Long Thụ đạt đến chỗ uyên áo. Ngài 
trước tác sách « Phật Hộ Căn bản Trung luận chú » (8uđdhapäafta- 
mũlaMãdhyamaka-vrfr), cho đên gần đây vẫn còn thấy bản dịch tiếng 
Tây Tạng. (ND) 


109 


Liên quan đến điểm này, nhiều nhà vật lý từng nói với tôi 
rằng họ bắt đầu gặp phải những vấn đề khi đưa ra giả định 
một ý niệm về thực tại phù hợp với hiểu biết lượng tử về thế 
giới vật lý - ngay cả chỉ là một khái niệm, thì thực tại đã là 
một nan đề.! Đối với tôi, điều này chỉ ra sự khó khăn để tìm 
kiểm các thực tính khi ta nhìn vào bản chất của sự việc. Mặc 
dù vậy, nếu ta chuyên sang một cực đoan khác và cho rằng 
vạn vật chỉ là toàn là ảo tưởng, chỉ thuần là sự phóng tưởng 
của tâm thức, thì ta sẽ rơi vào cái bẫy mà các nhà Duy thức đã 
rơi vào, tức là quan điểm cho rằng tất cả chỉ hoàn toàn là chủ 
trương tâm thức [xem A-lại-da thức là tuyệt đối -- â DỊ. 


Vậy nếu như sự vật không có thực tại tự tính, nhưng đồng 
thời chúng ta cũng không hài lòng với kết luận rằng mọi sự 
vật chỉ là phóng tưởng của tâm thức, thì thay vào đó phải là 
gì? Con đường ở giữa hai quan điểm đó là gì? Câu trả lời của 
Trung quán (Mfaädhyamika) là: Các sự vật và hiện tượng khởi 
lên chỉ hoàn toàn là kết quả sự kết hợp của nhiều nhân tố, và 
sự tỒn tại của chúng theo ước lệ phát sinh từ đặc tính mà ta 
gán đặt [qua quá trình định danh -- â D] cho mỗi sự kết hợp 
đó. 


Về sự diễn bày học thuyết tính Không của Phật giáo nói 
chung, ta thây có nhiêu cách lập luận được trình bày trong 
kinh luận, đều nhăm dẫn tới một sự hiểu biết về tính Không. 





1 Xem thêm chỉ tiết mô tả trong bài « Khoa Học và Phật Giáo: Trước Ngã 
Tư Đường». GS. Trịnh Xuân Thuận . Thư Viện Hoa Sen 
<http:/www.thuvienhoasen.org/khoahocvaphatgiao-txthuan.htm>. 
(ND) 


? Tức là xét trong thế giới nhận thức theo tục đề. 


110 


Trong tất cả những cách lập luận này, cách lập luận dựa trên 
sự hiểu biết về duyên khởi được xem là hiệu quả nhất. Để 
phát triển sự hiểu biết sâu sắc nhất về ý nghĩa của duyên khởi, 
tôi cho rằng những trước tác của các ngài Phật Hộ và â guyệt 
Xứng là rất quan trọng. Phần lớn hiểu biết của tôi, và do đó, 
hầu hết những gì tôi trình bày ở đây, được dựa trên sự giảng 
giải của ngài Lạt-ma Tsongkhapa (Tông- -khách-ba) về các đề 
tài này, mà những giảng giải đó lại dựa rất nhiều trên các luận 
giải về ngài Long Thụ (Năgãrjuna)` của hai ngài ẩ guyệt 
Xứng và Phật Hộ, đến mức gần như ngài Tsongkhapa đã 
chứng minh hầu hết mọi luận điểm quan trọng bằng cách trích 
dẫn các chú giải của hai vị luận sư vĩ đại này. 


Khi nghiên cứu Căn bản Trung quán luận của ngài Long 
Thụ, tôi đã kết hợp chương 23 bàn về Thập nhị nhân duyên 
với chương 18 bàn về Vô ngã. Chương 18 chỉ ra cách thức mà 
tiễn trình của sự bám chấp vào nguyên lý thường hằng, hay 
một linh hồn chắc chăn thực hữu, trói buộc ta trong đời sống 
thiếu giác ngộ. Thêm nữa, chương này cũng cho thấy việc phủ 
nhận thuyết tự ngã và trừ bỏ sự bám chấp đó sẽ dẫn tới giải 
thoát như thế nào. Điểm chính là nhấn mạnh tầm quan trọng 
của việc đạt tới sự thấu triệt tính Không. 

Sau đó, tôi kết nối sự nghiên cứu hai chương này với 
chương 24, trong đó ngài Long Thụ đã lường trước một số 
điểm phản bác có thể được nêu ra bởi những trường phái Phật 
giáo Duy thật. Cốt lõi của những điểm phản bác đó có thể 


1 Ở đây chỉ học thuyết Trung quán được ngài Long Thụ trình bày trong 
bộ Trung luận. 


III 


được tóm lại như thế sau: â ếu không có thực tại tự tính”, và 
nếu mọi sự vật và hiện tượng đều không có sự tỒn tại tự tính 
và sự nhận diện, thì sẽ không có gì cả. Từ đó suy ra là không 
thể có Tứ diệu để; nếu không có Tứ diệu đề thì không có Tam 
bảo; nếu không có Tam bảo thì không thể có Chánh đạo đưa 
đến chứng ngộ. â gài Long Thụ đáp lại bằng cách dùng chính 
luận điểm phản bác của các nhà Duy thật đề chống lại họ. 
â gài nói rằng, ngược lại, nếu sự vật quả thật tồn tại một cách 
tự tính thì những suy diễn của các nhà Duy thật đối với lập 
luận của ẩ gài cũng sẽ đúng với các luận điểm của họ. Có 
nghĩa là, nếu các sự vật là có tự tính thật hữu thì chăng cần 
dùng đến Tứ diệu đề, và các nguyên nhân cũng không thể tạo 
ra kết quả. Do đó, ý nghĩa trọng tâm của chương 24 này là cho 
thấy những gì ngài Long Thụ muốn nói về tính Không không 
phải chỉ là một sự trỗng không thuần túy, hay phủ nhận hoàn 
toàn sự tồn tại. Tính Không nên được hiểu trong ý nghĩa là 
bản chất phụ thuộc lẫn nhau của thực tại: Chính do nơi có 
nguồn gốc duyên khởi mà sự vật hoàn toàn không có sự tồn 
tại độc lập. 


Một đại sư Tây Tạng ở Amdo là Lodrö Œyarso đã ghi lại 
được điểm quan trọng này trong một bài kệ rất hay.” â gài nói 





1 Tự tính: trong sách này dùng để chỉ bản chất tự tồn, không phụ thuộc, 
bền vững hay có thuộc tính tự tồn, không phụ thuộc, và bền vững. 


? Đức Dalai Lama muốn nói đến bài “Xưng tụng lưới duyên khởï (sPal 
mar bstod pa), là bài kệ viết về tác phẩm nỗi tiếng “Xưng tụng đức 
Phật và giáo pháp Duyên khởi” (rTen 'brel bstod pa) của ngài 
Tsongkhapa. Ngài Lodro Gyatso là một vị đại sư sống vào cuối thế kỷ 
19 ở Amdo, thuộc phái Cách-lỗ, thường được biết đến nhiều hơn với 
danh xưng là Chone Lama Rinpoche. 


112 


rằng, tính Không trong ngữ cảnh này không có nghĩa là không 
có tính năng. Vậy nó có nghĩa gì? Đó là nói không có sự hiện 
hữu chân thật hay tuyệt đối. Giáo lý duyên khởi không liên 
quan đến thực tại tự tính hay sự nhận diện, nhưng điều nó 
thực sự gắn liền là thế giới hiện tượng như ảo hóa này. Vì thế, 
khi hiểu được ý nghĩa của cả tính Không lẫn giáo lý duyên 
khởi, bạn sẽ có thể đồng thời thừa nhận cả tính Không và 
những gì được nhìn thấy trong cùng một phạm vi mà vẫn 
không có gì mâu thuẫn. 


Hơn thế nữa, vị đại sư này còn thêm răng, tất cả các 
trường phái triết học đều mô tả quan điểm của họ là tránh khỏi 
cực biên của chủ nghĩa tuyệt đối bằng cách đề cập tới một 
đạng tính Không nảo đó; và tránh khỏi cực biên kia của chủ 
nghĩa hư vô bằng cách nói về cấp độ của thế giới hiện tượng. 
Dù vậy, ngài chỉ ra rằng, chỉ khi nào bạn đảo ngược được tiến 
trình thì bạn mới vượt qua được tất cả các hình thức bám 
chấp: dĩ nhiên, đó chính là quan điểm của phái Trung quán Cụ 
duyên. Vì thế, theo quan điểm của phái nảy thì chính nhờ vào 
sự hiểu biết về sự thể hiện mà người ta được giải thoát khỏi 
bám chấp vào sự tuyệt đối; và chính nhờ vào sự hiểu biết ý 
nghĩa chân thật của tính Không mà người ta tránh khỏi rơi vào 
chủ nghĩa hư vô. 


Các trường phái Trung quán 


Trước đây tôi có nói rằng, ngay trong trường phái Trung 
quán cũng đã có hai cách hiểu khác nhau về tính Không, và 
tôi cũng đã nói sơ qua sự khác nhau như thế nào giữa phái 
Trung quán Y tự khởi (Madhyamaka-svafanfrika) và phái 
Trung quán Cụ duyên (MZdhyamaka-Prasangika). Sự chấp 
nhận khác biệt này được dựa trên các trước tác của ngải 

113 


Thanh Biện,' một trong những luận sư chính xiến dương giáo 
pháp của ngài Long Thụ. â gài Thanh Biện là người đây các 
trường phái Duy thật vào một sự khảo hạch rất khắt khe 
nhưng đồng thời cũng phê phán luận giải của ngài Phật Hộ 
(Buddhapalita) về ngài Long Thụ. Quan điểm riêng của ngài 
Thanh Biện nổi bật lên qua hai sự phê phán này. Về cơ bản, 
â gài cho rằng mặc dù các phái Duy thật và ngải Phật Hộ phủ 
nhận sự tồn tại tuyệt đối, nhưng họ thật ra vẫn chấp nhận các 
sự vật vả hiện tượng là có một dạng tự tính và khách quan nào 
đó, là điều mà các đại sư phái Trung quán Cụ duyên như ngải 
ẫ guyệt Xứng đã hoàn toàn phủ nhận. â hư vậy, mặc dù các 
ngài â guyỆt Xứng, Phật Hộ, và Thanh Biện đều là các luận sư 
chính yêu nôi dòng của ngài Long Thụ, nhưng vẫn có sự khác 
biệt quan trọng trong cách hiểu của mỗi vị về triết lý tính 
Không của ngài Long Thụ. Chính vì sự khác biệt này mà các 
học giả Phật giáo Tây Tạng phân biệt hai chi phái thuộc Trung 
quán tông, với tên gọi là Y tự khởi phái và Cụ duyên phái. 


Hai phái này cũng khác nhau về phương pháp luận. phái 
Cụ duyên nhân mạnh rât nhiêu vào kiêu lập luận chủ yêu dựa 
theo sự phán xét kết quả.” Phương pháp luận của họ không 





* Thanh Biện (Bhãvaviveka), dịch âm là Bà-tỳ-phệ-già (3E) hay Bà- 
tỳ-tiết-ca (3šFš##3jM), dịch nghĩa là Thanh Biện hay Minh Biện, cũng 
dịch là Phân Biệt Minh. Ngài là một đại luận sư của phái Trung quán, 
sống vào khoảng thế kỷ 6, người miền Nam Ấn Độ. Các trước thuật 
của ngài chủ yếu có Đại thừa chưởng trân luận (2 quyển) 
(mahãyãnatälaratnasästra), Bátnhã đăng luận thích (15 quyển) 
(pra/fãapradipa). Ngoài ra còn có Trung quán tâm luận tụng được 
truyền vào Tây Tạng (⁄ãđh/amakahrdayakar/kã). (ND) 


?Nguyên tác dùng chữ consequentialist, dùng chính hậu quả lập luận của 
đối phương để chỉ ra chỗ không vững chắc của lập luận đó chỉ đến 
114 


dùng nhiều lập luận để tự khăng định mà chủ yếu là tập trung 
chỉ ra những mâu thuẫn nội tại trong quan điểm của đối 
phương." â gược lại, phái Y tự khởi có khuynh hướng sử dụng 
kiểu suy diễn theo Tam đoạn luận” đề xác lập quan điểm riêng 
của mình. 


â goài ra còn có sự khác nhau cơ bản giữa ngài Thanh 
Biện và ngài â guyệt Xứng về cách thức các giác quan nhận 
biết đối tượng vật chất. â gài Thanh Biện cho răng khi một 
nhận thức hình ảnh khởi lên là ta đang nhìn thấy sự trình hiện 
của một thực thể khách quan, vì ngài chấp nhận rằng sự vật 
quả thật có một mức độ của tính khách quan để rồi sau đó 
được phóng tưởng vào nhận thức. Điều này bị phủ nhận hoản 
toàn bởi phái Cụ duyên của ngài â guyệt Xứng. Dó đó, rõ ràng 
điểm khác biệt quan trọng nhất giữa hai chi phái của Trung 


quan điểm cho rằng việc đánh giá một hành vi chỉ hoàn toàn dựa vào 
kết quả của hành vi đó. 


1 Trong nguyên tác dùng thuật ngữ “reductio ad absurdum” để so sánh 
với phương pháp lập luận mang tên này. Trong kinh luận Hán văn 
dùng một từ có nghĩa tương đương là quy mậu (Ê§šŠ), nghĩa là hướng 
đến những điểm sai lầm, ở đây là sai lầm trong quan điểm của đối 
phương. Chính vì thế mà phái này thường được gọi là Quy mậu luận 
chứng phái (8Š). (ND) 


? Tam đoạn luận: phương pháp biện luận bao gồm ba luận đề. Người lập 
luận căn cứ vào sự xác thật và tương đồng nhất định của hai luận đề 
đã có để đưa ra một kết luận bằng luận đề thứ ba. Phương pháp các 
ngài trình bày Tam Đoạn Luận theo lối cổ Ấn-độ có hơi khác với cách 
trình bày của khoa lô-gic học ngày nay. Xem thêm chỉ tiết qua bài 
“Logic” trên trang WEB Rigpa Shedra tại: 


<http:/Awww.rigpawiki.org/index.php?title=Logic > 


115 


quán tông là ở chỗ người ta có chấp nhận bất kỳ một ý niệm 
nào đó về tự tính hay không. 


ỨNG DỤNG HIẾU BIẾT VỀ TÍNH KHÔNG 


Sở dĩ việc nhận hiểu vấn đề tinh tế này lại rất quan trọng 
là vì nó gắn liền với việc nhận hiểu những kinh nghiệm cá 
nhân của chính chúng ta trong cuộc sống. Khi những cảm xúc 
mạnh mẽ khởi lên trong bạn, chăng hạn như là sự luyến ái hay 
sân hận, nếu bạn xem xét kinh nghiệm về cảm xúc đó, bạn sẽ 
thấy phía sau cảm xúc này là một sự mặc nhiên chấp nhận 
rằng có một cái gì đó là khách quan và thật có ở bên ngoài, và 
bạn đang bám chấp vào đó, rồi sinh khởi những phẩm tính 
khát khao hoặc không ưa thích đối với nó. Tùy theo loại phẩm 
tính mà bạn sinh khởi đối với sự vật hay hiện tượng, bạn sẽ 
cảm thấy bị cuốn hút hay muốn tránh né. Vì thế, những đáp 
ứng cảm xúc mạnh mẽ thật ra là thừa nhận sự tồn tại một dạng 
nào đó của thực tại khách quan. 


Tuy nhiên, nếu bạn nhận chân rằng các sự vật và hiện 
tượng không hề có tự tính thật hữu, thì chắc chắn điều này sẽ 
tự nhiên giúp bạn hiểu rằng, cho dù những cảm xúc có vẻ như 
rất thật và mạnh mẽ đến đâu, chúng cũng không hề dựa trên 
nên tảng xác thật. Một khi bạn biết rằng những cảm xúc thật 
sự dựa trên ý niệm sai lầm cơ bản về thực tại, thì tự chúng sẽ 
trở nên không thê duy trì. Mặt khác, nếu bạn chưa thấu triệt về 
tính Không, theo nghĩa là chưa loại trừ được hoàn toàn ý niệm 
về tính tự tính, thì tất nhiên là cách nhìn nhận cảm xúc của 
bạn sẽ có phần không dứt khoát, và bạn có thể cảm thấy là 
theo một ý nghĩa nào đó thì cảm xúc vẫn là hợp lý hay thỏa 


116 


đáng. 


Khi bạn đã phát triển một hiểu biết nhất định về tính 
Không, cho dù chỉ là một hiểu biết dựa vào lý trí,' bạn sẽ có 
một cách nhìn mới về sự vật, hiện tượng và bạn có thể so sánh 
điều nảy với các phản ứng thông thường của mình. Bạn sẽ 
nhận biết được khuynh hướng phóng tưởng những phẩm tính 
đối với thế giới bên ngoải của chúng ta nhiều đến mức nào. 
Đặc biệt hơn, bạn sẽ nhận chân ra rằng hầu hết các cảm xúc 
mạnh mẽ của ta đều khởi lên từ sự thừa nhận tính thật hữu của 
một sự vật nào đó vốn là không thật. Bằng cách này, bạn có 
thê đạt tới tri giác kinh nghiệm về sự khác biệt giữa cách mà 
bạn nhận thức sự vật với cách mà sự vật thực sự hiện hữu. 


Bài học mà ta có thể rút ra từ tất cả các điều trên là các 
cảm xúc mạnh mẽ gây phiền não trong tâm ta khởi lên từ một 
trạng thái sai lầm cơ bản, và điều này khiến cho ta nhận hiểu 
sự vật như là thật có và tồn tại một cách độc lập. Tóm lại, ta 
biết răng các cảm xúc và ý tưởng gây đau khổ không có nền 
tảng xác thật, không những trong kinh nghiệm của ta mà cả 
trong thực tại, và cả trong lý luận. 





1 Phật giáo phân biệt hai cấp độ của sự hiểu biết. Sự hiểu biết dựa vào 
suy luận, so sánh và phân biệt các khái niệm (trí tuệ tương đối hay thế 
trí) và sự hiểu biết dựa vào trí tuệ giác ngộ hay trực giác giải thoát, 
không thông qua bất kỳ hình thức suy luận hay phán đoán, so sánh 
nào (trí tuệ tuyệt đối hay xuắt thé trí). Cắp độ hiểu biết dựa vào lý trí có 
sự giới hạn nhất định của nó, bởi vì bản thân những tiền đề mà nó 
dựa vào đã không phải là những chân lý tuyệt đối. Mặc dù vậy, đây 
chính là phương tiện đầu tiên mà người tu học phải dựa vào để có thể 
bước đi trên con đường hướng đến sự giải thoát rốt ráo. 


117 


â gược lại, sự thấu suốt tính Không của sự vật không chỉ 
dựa trên lý luận mà cả trên thể nghiệm: nó có chỗ dựa xác 
thật. Thêm vào đó, hiểu biết về tính Không vả sự bám chấp 
vào sự vật như là có thật là trực tiếp trái ngược nhau, nên điều 
này sẽ loại trừ điều kia. Vì chúng là các sức mạnh trái ngược 
nhau, và vì một bên có nền tảng xác thật trong khi bên kia thì 
không, nên kết luận cuối cùng có thể rút ra là: càng hiểu biết 
sâu sắc về tính Không, và năng lực nội quán càng mạnh mẽ 
thì ta càng thấy rõ sự lừa dối của các cảm xúc, và hệ quả là 
các cảm xúc đó càng trở nên yếu ớt hơn. Sự thật là ta sẽ đạt 
đến sự nhận biết rằng các cảm xúc mạnh mẽ và ý tưởng gây 
khổ đau, cùng với nền tảng của chúng là vô minh, đều có thê 
làm cho suy yếu, trong khi sự thấu suốt về tính Không thì có 
thể được tăng thêm. 


SỰ GIẢI THOÁT 


Qua sự cứu xét, chúng ta đã đạt tới chỗ có thể chấp nhận 
về mặt nhận thức rằng sức mạnh của sự nhận biết sai lầm và 
vô minh có thê bị làm cho giảm thiểu, nhưng vấn đề còn lại là 
liệu có thể loại trừ hoàn toàn và nhỗ tận gốc rễ chúng khỏi 
tâm thức của chúng ta hay không? Ở đây, một số vẫn đề nêu 
lên trong 7: ối thượng luận của ngài Di-lặc có thê là rất thiết 
yếu. Theo đó thì năng lực trí huệ là tự tính của thức và là một 
phâm chất tự nhiên sẵn có của tâm, trong khi tất cả các yếu tố 
gây phiên não cho tâm lại không phải là một phần nhất thiết 
phải có của tâm thức. â hững trạng thái phiền não là khác biệt 
hoàn toàn với bản chất thiết yếu của tâm và do đó được gọi là 
nhân tổ ngoại lai. 


Vì vậy, khi nói vê việc đạt đên trí huệ viên mãn của một 
đức Phật, ta không nên nghĩ răng cân phải tạo ra các phâm 
118 


chất vốn không sẵn có trong tự tâm, và đạt được chúng ở đâu 
đó từ bên ngoài. ẩ gược lại, ta nên hiểu Phật trí viên mãn như 
là một khả năng tiềm ân đang dân được nhận biết. â hững cấu 
nhiễm trong tâm thức ngăn che sự hiển lộ tự nhiên của khả 
năng tiềm ẩn ấy, vốn sẵn có trong tâm thức chúng ta. Cũng 
giống như là một khả năng hiểu biết không ngăn ngại luôn sẵn 
có trong tâm thức, nhưng các câu nhiễm đã ngăn che không 
cho nó phát triển và hiển lộ hoàn toàn. Mặc dù vậy, một khi 
trong sự hiểu biết về tâm thức của ta có được nhận thức răng 
bản chất tinh yếu của tâm thức là sự sáng tỏ tuyệt đối và kinh 
nghiệm thuần túy, hay khả năng nhận biết đơn thuần, thì ta có 
thể nhận thức được khả năng loại trừ hoàn toàn các phiền não 
cầu nhiễm này. 


Tóm lại, trong chương này ta đã dùng phương án khái 
niệm đê giải quyêt vân đê liệu có thê thực sự đạt tới sự giải 
thoát hay không. 


Cuối cùng, nếu chấp nhận rằng giải thoát là có thể đạt 
được, thì điều đó được hiểu một cách chính xác như thế nào? 
Theo kinh điển, sự giải thoát được mô tả cụ thể qua bốn đặc 
tính. Đặc tính thứ nhất mô tả sự giải thoát như là sự chấm dứt 
thật sự của dòng phiền não tương tục. Theo đặc tính thứ hai 
thì giải thoát là sự an ồn thật sự, tức là trạng thái tĩnh lặng 
hoàn toàn khi hành giả đạt tới sự vô nhiễm hoản toàn đối với 
mọi câu nhiễm trong tâm thức. Giải thoát được mô tả trong 
đặc tính thứ ba như là một sự thỏa mãn hoàn toàn, vì hành giả 
đã đạt đến trạng thái thỏa mãn tối hậu. Đặc tính thứ tư diễn tả 
sự giải thoát như là vượt thoát hoàn toàn, theo ý nghĩa là hành 





* Khả năng nhận biết đơn thuần: tức trí huệ vô phân biệt. (ND) 


119 


giả đã hoàn toàn vượt thoát ra khỏi khỏi tiên trình của đời 
Á ^ VÀ, 1 
sông mê muội. 





5 Trong sách “Niệm ân Đức Phật của Susanta Nguyễn 


<http:/www.zencomp.com/greatwisdom/uni/u-9anducphat/00.htm> giải 
thích bốn đặc điểm của giải thoát như sau: 1. Có năng lực làm cho 
thoát khỏi phiền não (sự khổ) và ra khỏi tam giới (Nissaranattho); 2. 
Có trạng thái yên tĩnh lánh xa sự khổ (Vivekattho); 3.- Có trạng thái 
không cho nguyên nhân tạo thành được (vô sanh) (Asankhatattho); 4. 
Có trạng thái không chết, bắt diệt (Amatattho). (ND) 


120 





.Ắ.. 


SẠP VN DI ỆN TÊN 


U 


¡ - thế kỷ 7) là luận sư vĩ 


Nháp Trung quản luận. 


t Xưng (Candrakirt 


Ngài Nguyệ 
đại, tác giả của Minh cú luận và 


121 


122 


Lhương V 


Đạo đề (Chân lý về con 
đường thuát khổ) 


â ếu ta chấp nhận răng giải thoát là mục tiêu có thê đạt 
được, thì có thê đạt đên như thê nào? Câu hỏi này đưa chúng 
ta đên với Chân lý thứ tư, nói vê đạo chân thật. 


Theo sự giải thích của Trung quán tông thì đạo chân thật 
nên được hiểu theo ý nghĩa là sự phát triển một chứng ngộ 
trực giác về tính Không. Lý do là vì chứng ngộ trực giác về 
tính Không trực tiếp đưa tới sự đạt được trạng thái diệt. Tuy 
nhiên, để có được một sự chứng ngộ như thế, hành giả phải có 
một nền tảng trong pháp thiền định nhất tâm, bởi vì điều này 
dẫn tới một tri kiến thể nghiệm về tính Không. Địa vị của 
hành giả khi đạt tới tri kiến thể nghiệm đó! được xem là khởi 
điểm của Lộ Trình â ối Tiếp hay Lộ Trình Chuẩn Bị, và khi 
hành giả đạt được sự trực giác về tính Không thì được gọi là 





1 Xem giải thích về các giai đoạn trên con đường tu tập của Bồ Tát trong 
kinh Thập địa (Da‹abhữm/ka sữira). Nói chung, có 10 giai đoạn hay 10 
địa vị lần lượt được đạt đến trên đường tu tập là: 1 Phát tâm trụ 
(ùb#); 2. Trị địa trụ (3#8#b#Ỳ); 3. Tu hành trụ (f#ƒ74); 4. Sanh quý 
trụ (©#); 5. Phương tiện cụ túc trụ (1#.E{Ỳ); 6. Chánh tâm trụ 
(E4); 7. Bất thối trụ (*3ã# ); 8. Đồng chân trụ (I4); 9. Pháp 
vương tử trụ (3 ##); 10. Quán đảnh trụ (J§#). 


U23 


Lộ Trình Tri Kiến. 


Tri kiến thể nghiệm về tính Không lại phải dựa trên cơ sở 
tri thức hiểu biết về tính Không, được phát triển thông qua suy 
luận. Quả thật, không có sự suy luận đó, thì không thê đạt tới 
một thể nghiệm dựa trên thiền định về tính Không. Giai đoạn 
khởi đầu sự phát triển tri thức hiểu biết được gọi là Lộ Trình 
Tích Lũy'. Điểm khởi đầu của lộ trình này là khi hành giả 
phát triển một tâm nguyện chân thật hướng đến sự giải thoát - 
và đây được xem là khởi điểm tối sơ của Phật đạo.” 


GIÁO PHÁP THANH VĂN THỪA 


â gay cả trước khi bắt đầu việc tu tập." ta cũng cân có một 





1 Có 5 giai đọan tu tập Bồ-tát đạo đó là : Tích lũy (accumulation), Chuẩn 
bị (preparation), Tri Kiến (seeing) , Thiền Định (meditation), và Vô học 
(No more learning). Có sách còn dịch là: Tích Lũy, Gia Hành, Kiến, Tu 
Tập, Vô Lậu Học 


? Sự phát khởi tâm nguyện chân thật hướng đến việc thành tựu quả Phật 
thường được biết đến hơn với thuật ngữ “phát tâm Bằ-đề”, và được 
xem là khởi điểm cũng như yêu cầu tất yếu của việc thực hành Bồ Tát 
đạo. (ND) 


3 Trong truyền thống Án, con đường tu tập theo đạo Phật được trình bày 
tổng quát trong Bát chánh đạo, bao gồm chánh kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tắn, chánh niệm và 
chánh định. Truyền thống Tây Tạng mô tả con đường tu tập theo Phật 
gồm Năm giai đoạn: giai đoạn tích lũy, giai đoạn nối kết, giai đoạn nhìn 
thấu, giai đoạn thiền định, và giai đoạn không còn gì để học. Theo 
cách phân chia này thì Bát chánh đạo được bao gồm trong giai đoạn 
thiền định. 


124 


sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng. Đề khởi đầu, sự thực hành quan 
trọng nhất là ba pháp tu tập cao hơn: tu tập giới luật (57/2), sự 
tập trung tâm trí hay thiền định (sazãđji), và tuệ giác hay trí 
tuệ (Prajñä).' Kinh điển thường mô tả một cách tổng quát sự 
chuyên hóa từ giai đoạn này sang giai đoạn khác dựa vào kinh 
nghiệm của thiền giả. Do đó, điều quan trọng cần phải hiểu 
được là con đường thực sự mà hành giả đang theo đuôi chính 
là con đường liên tục phát triển sâu sắc hơn tri kiến và giác 
ngộ về tính Không; thuật ngữ Phật giáo gọi đây là phương 
diện Tuệ giác của đạo pháp. Hơn nữa, trí tuệ giác ngộ tính 
Không này phải được phát triển trong bối cảnh kết hợp giữa 
trạng thái nhất tâm và tuệ giác thấu suốt; thường được biết 
đến như là sự kết hợp giữa định [thiền định] và tuệ [thiền 
quán]. 


Để có được sự kết hợp giữa hai điều nảy, ta phải phát 
triển định trước tiên, vì chỉ có điều này mới cho phép ta định 
hướng được năng lực và sự tập trung của mình. Do vậy, việc 
tu tập định là điều then chốt. Để đạt đến thành công, cần phải 
có hai yếu tố, đó là sự vận dụng chánh niệm và sự vận dụng 
tâm tỉnh giác. Bản thân hai năng lực này lại chỉ phát triển 
thành tựu nếu sự nhất tâm của ta được dựa trên cơ sở một nếp 
sông đạo hạnh, luôn tuân thủ giới luật trong cả thái độ và cách 





* Tuệ giác hay trí tuệ, dịch từ Phạn ngữ là Ø27, nhưng theo nguyên tắc 
“ngũ chủng bất phiên” (5 trường hợp không chuyển dịch) của ngài 
Huyền Trang thì nghĩa của từ này không thể chuyển dịch trọn vẹn (vì 
quá rộng), nên trong các kinh điển Đại thừa thường dùng cách phiên 
âm là Bát-nhã. Ba pháp tu tập trình bày ở đây thường được biết nhiều 
hơn với tên gọi là Tam vô lậu học, gồm có giới học, định học và tuệ 
học. 


125 


sông. Dĩ nhiên, điều này nhân mạnh tầm quan trọng cơ bản 
của giới hạnh. â hư vậy, giờ đây ta có thê thấy là cả ba pháp tu 
tập giới, định và tuệ có quan hệ gắn liền với nhau như thế nảo. 


Và cả ba pháp tu tập này là chung cho cả Thanh văn thừa 
cũng như Đại thừa. 


GIÁO PHÁP ĐẠI THỪA 


Bây giờ ta phải nhìn đến một phương diện quan trọng 
khác của Phật giáo, đó là phân giáo pháp mà toàn bộ những 
lời dạy của Phật đều đặt nền móng trên yếu tô từ bi. Từ bi 
chính là nền tảng của Chánh pháp. Sự thực hành nâng cao tâm 
hồn đẹp đẽ và phát triển tâm vị tha là nhằm để đào sâu hiểu 
biết của chúng ta về lòng từ bi và khơi dậy năng lực từ bi sẵn 
có trong ta. Chính trên cơ sở của lòng từ bi sâu sắc mà ta phát 
triển tâm nguyện vị tha để tìm cầu sự giác ngộ mang lại lợi ích 
cho muôn loài. 


Theo truyền thống thì điều này gọi là phát tâm Bồ-đề. 
Tâm Bồ-đề là gì? Trong Hiện quán trang nghiêm luận của 
ngài Di-lặc thì tâm Bồ-đề được miêu tả như là việc có hai 
nhân tố thúc đây: â hân tố đâu tiên lòng từ bi chân thật huớng 
về tất cả chúng sinh, và nhân tố thứ hai là nhận biết về sự thiết 
yếu phải đạt tới giác ngộ viên mãn để mang lại lợi ích cho 
muôn loài. Thật vậy, để phát triển lòng vị tha của tâm Bồ-đề 
thì chỉ có lòng từ bi không thôi là chưa đủ. Tâm Bồ-đề nhất 
thiết phải dựa trên một lòng từ bị có ý thức trách nhiệm để bạn 
luôn sẵn lòng tự nhận lây nhiệm vụ cứu vớt muôn loài. 


Ý thức trách nhiệm này chỉ khởi lên khi bạn phát khởi 
126 


một lòng từ bị chân thật và trở thành bản năng tự nhiên, rộng 
mở đến tất cả chúng sinh không có ngoại lệ. Đây là lòng từ bi 
phổ quát. â ó được gọi là mahãkaru/iã hay là «đại bi› để phân 
biệt với lòng bi thông thường vốn có giới hạn. Mặc dù vậy, 
lòng đại bi, tự nó, sẽ không phát khởi trừ khi bạn có một tuệ 
giác xác thật về bản chất của khổ đau, không chỉ là khổ đau 
của chính mình mà còn là của kẻ khác. Bạn nhận biết tình 
trạng của mình là đang đau khổ, và rồi bạn cũng cảm thấy một 
sự cảm thông chân thật và găn bó với người khác. Trong 
tương quan với tuệ giác về bản chất của khổ đau, sự quán 
chiếu Chân lý thứ nhất - Khổ đề - sẽ giúp bạn phát triển sâu 
sắc hơn tuệ giác của mình. 


Với một người thực hành vị tha thì điều quan trọng là 
phải hiểu rằng việc đạt tới giải thoát cho riêng mình không 
thôi là chưa đủ. Điều này không chỉ là mang tính chất chủ 
nghĩa cá nhân mà ngay cả xét từ góc độ con đường tu tập để 
hoản thiện bản thân người đó thì cũng chưa phải là trạng thái 
hoàn toàn tỉnh giác. 


Do đó, điều thiết yếu là ta phải nuôi dưỡng lòng cảm 
thông tự nhiên và cảm giác gắn bó với người khác. Kinh điển 
có dạy một trong những phương thức để làm được điều này là 
hình dung mọi chúng sinh đều là mẹ ta, hay một người nào đó 
thân thiết với ta. Bạn khơi dậy lòng thương yêu tự nhiên đối 
với mẹ mình hay một người nào đó thân thiết, và mở rộng 
lòng thương yêu ấy đến với tất cả chúng sinh. Băng cách này, 
bạn phát triển được một sự thông cảm tự nhiên và đáp ứng tức 
thì. Mặc dù vậy, sự cảm thông không thể sinh khởi nếu các 
cảm xúc của bạn đối với tha nhân thay đối do cách nhìn nhận 
một số người nào đó là kẻ thù và một số khác là bạn hữu. Sự 


127 


phân biệt đối xử này cần phải vượt qua trước nhất, và để làm 
được điêu nảy thì việc thực hành tâm bình thản là nên tảng 
quan trọng. 


Một phương pháp khác được ngài Tịch Thiên (ŠZn/ideva) 
trình bày trong ä hập Bồ-đề hành luận." ẳ gài giải thích một 
phương pháp để nuôi dưỡng niềm cảm thông thực sự bằng 
cách xem người khác như chính bản thân mình. Thí dụ, cũng 
giống như bản thân bạn luôn mong ước được hạnh phúc và 
vượt qua đau khô, người khác cũng có khao khát tương tự như 
vậy; và cũng giống như bản thân bạn có quyền đạt được điều 
đó, mọi người khác cũng vậy. Với ý thức bình đẳng đó, bạn 
đảo ngược quan điểm luôn tự xem mình là tâm điểm quan 
trọng, đặt bản thân mình vào vị trí của người khác và liên hệ 
với họ như thê là những người mình thương yêu hơn cả chính 
bản thân. 


Theo truyền thống Tây Tạng, hai phương pháp khác biệt 
trên được kết hợp và dùng làm đối tượng của thiền quán. Một 
khi nhờ vào kết quả của sự quán chiếu và thiền định mà bạn 
đạt được dù chỉ là một kinh nghiệm mô phỏng của tâm vị tha, 
thì thường là đức tính đó sẽ được ổn định và củng cô qua việc 





: Nguyên bản Phạn ngữ là Bodhicaryävatära, tác giả là ngài Šäntideva 
(Tịch Thiên), sống vào khoảng thế kỷ 7 - 8. Bản dịch Hán ngữ có tên là 
Bồ-đề hành kinh (#‡§ƒ7##), do ngài Thiên Tức Tai dịch vào đời Tống 
(Đại chánh tạng quyên 32, kinh số 1662). Gần đây lại có bản dịch Hán 
ngữ của Trần Ngọc Giao và bản dịch Việt ngữ của Thích Nữ Trí Hải, 
đều lấy tựa đề là Nhập Bồ Tát hạnh. Bản dịch tiếng Tây Tạng có tựa 
đề Ø8/2ri-chuB-sems-dpahispyod-pa-ia hjug-pa. Ngoài ra, sách này còn 
được dịch sang các ngôn ngữ khác như Mông Cổ, Pháp, Đức, Nhật... 
(ND) 


128 


tham gia một nghi lễ phát tâm Bồ-đê. Tiếp theo sau đó, cần 
phải có một tâm nguyện mãnh liệt dẫn thân vào thực hành Bồ 
Tát hạnh. Theo truyền thống, hành giả chính thức phát khởi 
hạnh nguyện Bồ Tát vào thời điểm này. Lý tưởng Bồ Tát, hay 
Bồ Tát hạnh, được thâu gồm trong ba điều Giới luật: thứ nhất 
là ngăn ngừa hết thảy mọi điều bất thiện; thứ hai là quyết tâm 
thành tựu hết thảy các điều lành; và thứ ba là luôn cứu vớt 
giúp đỡ muôn loài. 

Từ quan điểm về cách thức các nhân tô thực hành sẽ dẫn 
tới một trạng thái kết quả, các hạnh Bồ Tát đôi khi cũng được 
mô tả trong hai dạng tích lũy: tích lũy trí tuệ và tích lũy công 
đức. Hai dạng tích lũy này cùng xuất hiện trong sự kết hợp 
giữa phương tiện với trí huệ, và trong đạo Phật chúng không 
bao giờ tách rời nhau. 


GIÁO PHÁP KIM CƯƠNG THỪA 


Sự sâu sắc và tỉnh tế của Mật tông (Tantra)" hay Kim 
cương thừa (W4jrayãna) phát xuất từ thực hành hợp nhất 
phương tiện và trí huệ. ä ói một cách hết sức vắn tắt thì một 
trong những nét độc đáo của sự hợp nhất phương tiện và trí 
tuệ trong giáo pháp Kim cương thừa là hành giả trước tiên 
phải hướng nhận thức của mình về bản ngã và thế giới đến 
một sự hiểu biết về tính Không và hòa tan mọi thứ vào tính 
Không đó. Và rồi nhận thức về tính Không đó sẽ được hình 
tượng hóa (dĩ nhiên vào giai đoạn khởi đầu thì chỉ là một cách 


1 Tantra: với nghĩa của một bộ phái có thể dịch là Mật tông, nếu trong 
giáo nghĩa thì có sách dịch là Mật điển. (ND) 


129 


tuởng tượng) như là một dạng toàn hảo của Giác Thể! thiền. 


1 Từ chữ Øe/#. Có một sự gần gũi giữa khái niệm này và khái niệm Y2 
được dùng rộng rãi trong Anh ngữ. Theo giải thích của ngài Sogyal 
Rinpoche thì: "7zong Mật thửa, nguyên 1ý về các giác thể là phương 
cách của giao cảm. Thật khó khăn để liên hệ sự biểu thị của các nắng 
lực giác ngộ nếu chúng [các giác thể] không có sắc tướng hay nền 
tảng cho việc giao cảm cá nhân. Các giác thể được hiểu như là các 
biểu tượng, vốn được nhân cách hóa và thu bắt các phẩm chất và nắng 
lực vô hạn của tâm trí huệ của các vị phật. ... Qua tu tập việc tạo ra và 
thâm thấu các giác thể trong thực hành quán tưởng, hành giả ngộ ra 
rằng tâm chúc vốn nhận thức giác thể và chính giác thể đó không tách 
Ø/ýt.” Như trong nhiều giáo pháp mô tả vê đối tượng thiên cũng như 
trong các mạn-đà-la thì giác thể có thể mang hình thức của các sự vật 
(không phải người) như hoa sen hay các âm tiết Phạn ngữ. Một số tài 
liệu đã dịch từ này trùng nghĩa với thuật ngữ Yidam là øổ ¿ôn hay nộ 
phật với ý tưởng các giác thể đó mang sắc tướng con người đã giác 
ngộ (nghĩa hẹp); tuy nhiên, ở đây chúng tôi dùng thuật ngữ giác thể 
trong ý nghĩa tổng quát như vừa nêu trên. 


Khái niệm yidam (istadevatä) hay thần thể, bổn tôn: Cũng theo Sogyal 
Rinpoche thì: "ác hảnh giả Phật giáo Tây Tạng sẽ có một bổn tôn, đó 
là, một pháp tu tập về một vị phật hay một vị giác thể cụ thể mà với v/ 
bổn tôn đó họ có một mối liên hệ về nghiệp mạnh mẽ, vốn đối với họ 
là hiện thân của chân lý [giác ngộj, và họ mời gọi bổn tôn như là trọng 
tâm của tu tập. Vì sự tu tập của họ đã công nhận bổn tôn như là sư 
phát tỏa hào quang của tâm thúc giác ngộ, nên họ có thể thấy các 
trình hiện cùng với sự công nhận nảy và khiến họ khởi sính hính ảnh 
bổn tôn như là một giác thể” 

Như vậy, trong sách này, chúng tôi sẽ tùy theo ngữ cảnh để dùng 


thuật ngữ øổ tồn hay giác thể cho phù hợp. Nói chung giác thể trong 
một nghĩa hẹp chính là bổn tôn. 


"The Tibetan Book of Living and Dying”. P 289. Sogyal Rinpoche. 
HarperOne. 1994. 


130 


Kế đến, bạn quán chiếu về bản chất phi vật thể hay trồng 
không của Giác Thể đó. â hư vậy, chỉ trong một trường hợp 
nhận thức, cả phương tiện và trí huệ đều có mặt và trọn vẹn: 
có sự hình tượng hóa của một Giác Thể và cùng lúc có cả sự 
hiểu biết về bản chất trống không của Giác Thẻ đó. 


Trong truyền thống Kim cương thừa có bốn lớp nguyên lý 
tantra chính yếu, theo các phái Gelug,' Sakya? và Kagyu;` đó 
là Kria tantra, Carya tantra, Yoga tantra, và Tối thượng Du- 


! Còn được dịch là Lục độ Ba-la-mật hay sáu toàn thiện được xem là 
phương tiện tu tập chính của hàng Bồ-tát được dạy nhiều nhất trong 
hệ kinh Záf-nhãấ Ba-/a-mật-đa. Sáu Ba-la-mật-đa bao gôm: Bố thí 
(dãna-pãramitä), trì giới (éila-päramitä), nhẫn nhục (ksãnti-pãramitä), 
tinh tấn (virya-päramitä), thiên định (dhyãäna-päramit3), và trí huệ 
(prajñã-paramita). (ND) 


Ụ Gelug, hay Gelugpa, một trong các tông phái chính của Phật giáo Tây 
Tạng, được phiên âm là Cách-lỗ. Phái này do chính ngài Tsongkhapa 
(1357-1419) sáng lập. Vị đại sư này thường được biết đến với tên 
phiên âm là Tông-khách-ba. (ND) 


? Š$ãkya, được phiên âm là Tát-ca. Tên gọi $ãkya được đặt theo tên tự 
viện chính của phái này là Sakya, thành lập vào năm 1073. (ND) 


F Kagyu, được phiên âm là Ca-nhĩ-cư, do ngài Marpa Lotsawa (1012- 
1097) sáng lập, và là một trong các tông phái lớn nỗi tiếng của Tây 
Tạng, với sự truyền thừa qua hình thức tái sinh của các vị Karmapa 
(Cát-mã-ba). Vị Karmapa thứ nhất là Dũsum Khyenpa (1110-1193) 
được tin là đã liên tục tái sinh qua 16 lần, nay là vị Karmapa thứ 17 
mang tên Urgyen Trinley Dorje, sinh năm 1985 và hiện vẫn đang giữ 
cương vị đứng đầu phái này. (ND) 


131 


già tantra.' Hai lớp nguyên lý đầu tiên không bao gồm việc 
phát nguyện Vajrayana; các phát nguyện tantra thuộc về Mật 
tông Du-già và Mật Tông Tối thượng Du-già. Mật Tông Tối 
thượng Du-già còn có các thực hành thiền định sử dụng nhiều 
yếu tố sinh lý đa dạng, chăng hạn như việc hình tượng hóa các 
kênh năng lực của cơ thể, các năng lực luân chuyên trong các 
kênh ấy, các “giọt vi tế”... Trong tất cả các pháp thiền khác 
nhau này thì điểm then chốt luôn luôn là nguyện lực của tâm 
Bồ-đề và tuệ giác về tính Không. Thiếu đi hai nhân tố này, 
không một pháp thiền nào kề trên thậm chí có thể được xem là 
pháp Phật. 


Tuy nhiên, theo một số kinh văn xác thật và rất đáng tin 
cậy của Mật tông Du-già thì pháp tu Kim cương thừa cũng có 





1 Bốn cấp của Mật thừa bao gồm: Mật thừa /⁄3⁄ Động (Kriyätantra) Các 
Mật điển Hành Động có tên như thế vì chúng chú trọng chính yếu vào 
các hạnh kiểm bên ngoài, các thực hành về lễ tịnh hóa, tẩy uế và vân 
vân...; Mật thừa 7//⁄ên ạnh (Caryätantra) còn gọi là Mật thừa Cận Du- 
già (UpaYogatantra) hay Mật điển Lưỡng Thể (Ubhayatantra). Được 
gọi là Mật thừa Thiện Hạnh vì nó nhãn mạnh một cách bình đẳng giữa 
các hành vi bên ngoài của thân khẩu và sự nuôi dưỡng bên trong của 
định lực. Do đó tên Mật thừa Lưỡng Thể tương hợp với Mật thừa Du- 
già trong khi hạnh kiểm của nó lại tương tự như Mật thừa Hành Động; 
Mật thừa Ø-ø⁄2 (Yogatantra). Được gọi như thế vì nó nhấn mạnh trên 
thiền du-già nội thể, kết hợp các phương tiện thiện xảo và trí huệ; và 
Mật thừa Øư-g3 Tối Thượng (AnuttaraYoga, Yoganiruttara, 
Yogãnuttara) là lớp cao nhất của bốn lớp Mật thừa. Xem “Tổng Quan 
về Những Con Đường của Phật Giáo Tây Tạng”. Đức Dalai Lama 
giảng. Tuệ Uyễn dịch. Trang WEB thư Viện Hoa Sen. 


<http:/www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-81_4-7661_5-50 6-5 17- 
231_14-1_15-1/> (ND) 





132 


thê dựa trên hiểu biết về tính Không của phái Duy thức, không 
nhất thiết phải là theo Trung quán tông. Mặc dù vậy, tôi vẫn 
cảm thấy rằng nêu muốn cho các thực hành tantra là toàn diện, 
và muôn đạt tới sự giác ngộ viên mãn theo giáo pháp tantra, 
thì một tuệ giác về tính Không dựa theo Trung quán tông là 
thực sự cần thiết. 


LỜI KHUYÊN CHO NHỮNG NGƯỜI THỰC 
HÀNH PHẬT PHÁP 


Có 3 lời khuyên tôi muôn chia sẻ cùng các bạn. 


Điều đáng nói trước tiên là trừ khi bạn có thể thiết lập 
một nền tảng vững chắc trong các thực hành căn bản của Phật 
pháp, như những điều mà tôi đã vạch ra, băng không thì ngay 
cả các pháp tu được xem là sâu xa của Kim cương thừa cũng 
sẽ không mang lại hiệu quả gì. Điều quan trọng là, đối với 
người thực hành Phật pháp thì sự phát triển một hiểu biết về 
Tứ diệu để và suy gẫm sâu xa về điều đó là thực sự thiết yếu. 
Do đó, thiền tập phải là một phân trọng yếu trong sự thực 
hành của bạn, bao gồm cả hai pháp chỉ vả quán. 


â hân tố quan trọng thứ hai là sự quyết tâm của bạn. Bạn 
không nên tưởng tượng rằng tất cả mỌI sự tiễn triển nói trên 
có thể diễn ra trong vòng vài ba ngày hay vài ba năm; chúng 
thật ra có thể phải đến nhiều đời, nhiều kiếp, nên sự quyết tâm 
rõ ràng là thiết yếu. â ếu bạn tự xem mình là một Phật tử và 
muốn thực sự thực hành Phật pháp, thì ngay từ khi bắt đầu 
bạn phải hạ quyết tâm thực hiện đến cùng, bất chấp việc ấy có 


133 


phải trải qua đến hàng triệu hay hàng tỷ kiếp sống. â ói cho 
cùng, ý nghĩa cuộc sống của ta là gì? Tự nó không hề có một 
ý nghĩa nội tại nào cả. Tuy nhiên, nếu ta sử dụng cuộc sông 
theo một cách tích cực, thì ngay cả những ngảy tháng và 
những niên kỷ đó cũng sẽ trở nên đầy ý nghĩa. â gược lại, nếu 
bạn hoang phí đời sống một cách không mục đích thì dù chỉ 
một ngày cũng sẽ cảm thấy là quá dài. Bạn sẽ thấy rằng, một 
khi bạn có được một quyết tâm kiên định và một mục đích rõ 
ràng, thì thời gian sẽ không là quan trọng. 


â hư ngài Tịch Thiên đã viết trong bài thi kệ rất hay này: 


Bao lâu còn đó hư không, 

Sinh linh cam chịu trong vòng khô đau, 

Nguyện răng tôi vẫn còn đây, 

Dứt trừ đau khô cho muôn loài chúng sinh Đi 

Lời lẽ trong bài thi kệ thật sự đã truyền đạt một tri kiến 
nhât định cho tôi, và những lời thơ thật hêt sức truyền cảm. 

Và lời khuyên cuối cùng của tôi là, bạn cảng nôn nóng, 
càng mong muôn một phương thức nhanh nhật, rẻ nhât hay tôt 
nhất, thì lại cảng có nhiều khả năng phải nhận lẫy một kết quả 
rât tôi. Vì thê, tôi cho răng đây là một phương pháp sai lâm. 

Kết luận 

â êu phải nêu ra điểm thiết yếu nhất trong bài giảng này, 
hăn tôi sẽ nói răng: â êu sự hiệu biệt vê Tứ diệu đê của bạn 
hình thành từ các quán chiêu sâu sắc như đã nói trên, thì bạn 


1 Nhập Bồ-đề hành luận của Tịch Thiên (Šãntideva), chương X (Hồi 
hướng), thi kệ số 55. 


134 


sẽ có một sự kính ngưỡng sâu xa đối với Chánh pháp, vốn là 
đối tượng chân thật của sự quy y, và bạn cũng sẽ phát triển 
lòng tin vào khả năng vận dụng Chánh pháp ngay trong bản 
thân mình. Trên cơ sở của một lòng tin như vậy, bạn sẽ có thể 
phát triển tín tâm chân thật đối với đức Phật, bậc thây đã chỉ 
ra cho bạn con đường tu tập, và bạn cũng sẽ có một lòng tôn 
kính sâu xa đối với chúng Tăng, những người đồng hành tinh 
thần trên con đường này. 


ä ếu sự hiểu biết của bạn về Tam bảo được dựa trên một 
chứng ngộ thâm sâu về Tứ diệu đế như đã nói trên, thì mỗi khi 
bạn nghĩ đến Phật, Pháp và Tăng, Tam bảo sẽ hiện đến với 
bạn thật sông động, với sự sáng tươi mới mẻ. Đây chính là ý 
nghĩa của việc thực hành quy y Tam bảo. 


Trong thực tê, đê tóm gọn một cách chính xác và rõ ràng 
hơn nữa, có thê nói răng toàn bộ những gì tôi đã giảng giải ở 
đây chính là đê chỉ rõ ý nghĩa của việc quy y Tam bảo. 


Mặc dù sự thực hành của riêng tôi là rất kém cỏi, quả thật 
rất kém cỏi, và mặc dù tôi có trì chú cũng như quán tưởng một 
số mạn-đả-la (znđaia), nhưng trọng tâm chính trong sự tu 
tập hăng ngày của tôi vẫn là Tứ diệu đế và tâm Bồ-đề. Tôi 
cảm nhận răng hai pháp tu này là thực sự mang lại lợi ích thiết 
thực. Đôi khi tôi nghĩ rằng việc quản tưởng các Giác Thể có 
thể gần như là một cách tự lừa đối. Trong quan điểm của tôi, 
chúng ta nhất thiết phải theo đuôi việc thực hành theo trình tự 
từng bước một, với sự kiên nhẫn và quyết tâm. â ếu bạn thực 
hành theo cách này thì sau một năm hay mười năm, bạn sẽ 
nhận ra được ít nhất là một sự hoàn thiện nào đó trong bản 
thân. Và khi bạn thấy được như vậy, điều đó sẽ mang lại một 
sự khích lệ mới để tiếp tục. Tuy nhiên, chúng ta phải nhận biết 

135 


rằng sự thay đổi thật không dễ dàng chút nào. 


Giờ đây bạn đã đọc qua những lời dạy này về Tứ diệu đề, 
ä ếu bạn tự xem mình là một Phật tử thì xin hãy thực hành 
những lời dạy này. â hững lời dạy này không nên chỉ giữ lại ở 
mức độ tri thức. Thực hành và giáo lý phải gắn liền với cuộc 
sông chúng ta. Dĩ nhiên, điều nảy cũng đúng với những người 
thực hành và tín đồ của các tín ngưỡng khác, như là Thiên 
chúa giáo, Hồi giáo hay Do Thái giáo; dù với bất cứ niềm tin 
nào, nêu bạn chấp: nhận niềm tin đó thì nó phải trở thành một 
phân trong cuộc sống của bạn. â ếu bạn chỉ đi lễ nhà thờ vào 
chủ nhật và chắp tay cầu nguyện trong chốc lát thì vẫn là chưa 
đủ, nếu như trong khoảng thời gian còn lại cách ứng xử của 
bạn vẫn không có gì thay đổi. Cho dù bạn có tự thân đi đến 
nhà thờ hay không, tôi nghĩ rằng giáo lý tôn giáo của bạn phải 
luôn nằm trong tim bạn. Điều đó rất quan trọng. Chỉ khi đó 
bạn mới có được một thể nghiệm về giá trị chân thật của nó, 
nếu không thì đó chỉ là đơn giản là một phần kiến thức trong 
đầu bạn, và khi bạn đối mặt với những khó khăn trong cuộc 
sông thì điều đó sẽ không giúp được gì. 


Một khi giáo pháp đã gắn liền với cuộc sống của bạn, bất 
cứ lúc nào bạn gặp phải khó khăn thật sự thì sự thực hành giáo 
pháp sẽ cho bạn một nội lực. Cũng thế, khi bạn giả yếu, hay 
mắc phải một căn bệnh nan y, và khi cái chết cuối cùng tìm 
đến, thì sự tu tập của bạn sẽ thực sự mang lại cho bạn một nội 
tâm vững chãi, an ôn. Xét cho cùng thì cái chết là một phần 
của sự sông: nó không có gì lạ cả; sớm muộn gì tất cả chúng 
ta đều cũng phải trải qua. Lúc đó, cho đù còn có kiếp sau hay 
không thì sự bình thản của tâm hồn vẫn là rất quan trọng. Làm 
thế nào để có được sự bình tâm trong một thời khắc quan 


136 


trọng như thế? Điều đó chỉ có thể đạt được nếu ta có được 
những kinh nghiệm tự thân mang lại cho ta nội lực, vì không 
ai khác có thể cho ta sức mạnh nảy - không thần thánh nào, 
không bậc thầy nào, và cũng không bạn bè nảo hết. Đây là lý 
do tại sao đức Phật nói rằng bạn phải là bậc thầy của chính 
mình. 


137 


138 


Phụ Lục l1 
Từ hi - Lư sử hạnh phúc 
ÿZnn người 


Bài nói chuyện trước công chúng của đức 
Dalai Lama tại Sảnh Đường Mậu Dịch Tự Do, 
Manchester, thuộc Liên Hiệp Anh, vào ngày 19 

tháng 7 năm 1996. 


Tôi cho rằng mỗi con người đều có một ý thức bẩm sinh 
về “cái ta”. Chúng ta không thể giải thích tại sao có cảm nhận 
đó, nhưng quả thật là có. Đi kèm với nó là một sự khao khát 
được hạnh phúc và mong muốn vượt qua khô đau. Điều này là 
hoàn toàn hợp lý: Chúng ta đương nhiên có quyền đạt tới 
nhiều hạnh phúc nhất trong phạm vi có thể được, và ta cũng 
có quyền vượt qua đau khô. 


Toàn bộ lịch sử loài người đã phát triển trên cơ sở cảm 
nhận này. Thật ra, nó cũng không chỉ giới hạn trong loải 
người; theo quan điểm của Phật giáo, ngay cả loài côn trùng 
nhỏ nhất cũng có cảm nhận đó, và trong phạm vi khả năng của 
mình, cũng luôn cố gắng đề đạt được phần hạnh phúc nào đó 
và né tránh những hoàn cảnh không vui. 


Tuy nhiên, có một sô khác biệt quan trọng g1ữa con người 
và các loài khác. â hững khác biệt đó bắt nguôn từ trí thông 


139 


minh của con người. ä hờ vào trí thông minh, ta được lợi thế 
hơn rất nhiều và có nhiều năng lực hơn. Ta có khả năng tư 
duy rất xa về tương lai, và trí nhớ của ta đủ mạnh để nhớ lại 
nhiều năm trong quá khứ. Hơn thế nữa, chúng ta có các 
truyền thống truyền khẩu và qua chữ viết, có thể nhắc nhở ta 
về các sự kiện cách đây nhiều thế kỷ. Giờ đây, nhờ vào các 
phương pháp khoa học, chúng ta thậm chí còn có thể khảo sát 
các sự kiện đã xảy ra cách đây nhiều triệu năm. 


â hư vậy, trí thông minh làm cho ta rất tinh khôn, nhưng 
cùng lúc, nói một cách chính xác là cũng do nơi điều đó mà ta 
có nhiều sự hoài nghi, ngờ vực hơn, và do đó cũng có nhiều 
nỗi sợ hãi hơn. Tôi nghĩ rằng sự hình dung ra nỗi sợ hãi đã 
phát triển rất nhiều hơn ở con người so với các loài khác. 
Thêm vào đó, rất nhiều những mâu thuẫn trong cộng đồng 
nhân loại và trong chính gia đình của mỗi người, chưa nói đến 
những mâu thuẫn giữa các cộng đồng xã hội và giữa các quốc 
g1a, cũng như các xung đột nội tâm trong mỗi con người - tất 
cả các xung đột và mâu thuẫn này đều khởi lên từ sự khác biệt 
về tư tưởng và quan điểm, vốn được sinh ra từ trí thông minh 
của chúng ta. Thật không may, trí thông minh đôi khi có thể 
gây ra một trạng thái hoản toàn không vui cho tâm thức. 
Trong ý nghĩa này, nó trở thành một nguồn đau khổ khác cho 
con người. Dù vậy, cùng lúc tôi vẫn cho rằng xét đến cùng thì 
chính trí thông minh là công cụ ta có thể dùng để vượt qua tất 
cả các mâu thuẫn và khác biệt này. 

Từ quan điểm đó, trong tất cả mọi chủng loài khác nhau 
trên hành tinh này thì loài người là kẻ gây rối lớn nhất. Điều 
đó đã quá rõ ràng. Tôi tưởng tượng nếu trên trái đất này 
không còn bóng dáng con người, thì tự nó hắn sẽ được an toàn 


140 


hơn! Chắc chắn là hàng triệu con vật như cá, gà và các loài 
thú nhỏ khác sẽ được tận hưởng một sự giải thoát thật sự! 


Do đó, điều quan trọng là trí tuệ con người cần được sử 
dụng theo một cách thức xây dựng. Đây là điểm then chối. 
â êu chúng ta sử dụng khả năng của trí thông minh một cách 
đúng đắn, thì không chỉ có con người trở nên ít gây hại cho 
nhau hơn, và ít gây hại hơn cho hành tinh này, mà mỗi một 
con người riêng lẻ cũng đều sẽ được hạnh phúc hơn. Điều đó 
nằm trong tầm tay của chúng ta. Việc sử dụng trí tuệ theo 
cách đúng đắn hay sai lầm là tùy nơi chúng ta. Không ai có 
thể áp đặt các giá trị của họ lên chúng ta. Làm thế nào để ta 
học được cách sử dụng khả năng của mình một cách xây 
dựng? Trước tiên, cần phải nhận biết bản chất của chúng ta, 
và sau đó, nếu ta có sự quyết tâm thì sẽ có một khả năng thực 
sự trong việc chuyên hóa lòng người. 


Trên cơ sở này, hôm nay tôi sẽ nói về cách thức để mỗi 
một con người riêng lẻ có thể tìm thấy hạnh phúc, bởi vì tôi 
tin răng mỗi cá nhân đều là chìa khóa đối với tất cả những 
người còn lại. Để thay đối bất kỳ cộng. đồng nào, sự khởi động 
phải xuất phát từ mỗi cá nhân. â ếu mỗi cá nhân có thể trở nên 
một người tốt đẹp, điềm tĩnh và hiền hòa, thì điều này sẽ tự 
động đem lại một bầu không khí tích cực cho gia đình chung 
quanh người đó. Khi các bậc cha mẹ là những người tốt bụng, 
giàu tình cảm, hiền hòa và điềm tĩnh thì nói chung con cái họ 
cũng sẽ phát triển những cách ứng xử và thái độ như vậy. 


Thái độ sông của chúng ta thường chịu ảnh hưởng rỗi rắm 
bởi các nhân tố bên ngoài; vậy nên, một phần của vấn đề là 
phải loại trừ các phiền nhiễu quanh bạn. Môi trường sống, tức 
hoàn cảnh xung quanh, là một nhân tố rất quan trọng trong 

141 


việc tạo ra một tâm trạng hạnh phúc. Tuy nhiên, phân còn lại 
của vân đê thậm chí còn quan trọng hơn nữa, đó là thái độ tỉnh 
thân riêng của mỗi người. 


Hoàn cảnh xung quanh có thể không mấy thân thiện, 
thậm chí có thể là thù nghịch, nhưng nếu thái độ tỉnh thần 
trong bạn là đúng đẫn, thì hoàn cảnh đó sẽ không khuấy động 
được sự bình yên bên trong bạn. â gược lại, nếu thái độ của 
bạn là không đúng, thì ngay cả khi quanh bạn đều là những 
người bạn tốt và những điều kiện thuận lợi nhất, thì bạn cũng 
không thể có hạnh phúc. Đây là lý do tại sao thái độ tinh thần 
lại quan trọng hơn các điều kiện bên ngoài. Mặc dù vậy, 
dường như tôi thấy nhiều người chú tâm hơn đến các điều 
kiện bên ngoài và không hè lưu ý đến thái độ bên trong của 
tâm thức. Tôi để nghị chúng ta nên lưu ý nhiều hơn đến các 
phẩm tính nội tâm. 


Có nhiều phẩm tính quan trọng cho sự yên bình tinh thần, 
nhưng theo kinh nghiệm ít oi mà tôi đã có được, tôi tin răng 
một trong những yếu tố quan trọng nhất là lòng từ bi của con 
người: một cảm giác quan tâm chăm sóc. 


Tôi sẽ giải thích ý nghĩa của lòng từ bi được nói đến ở 
đây. Thông thường, khái niệm của chúng ta về lòng thương 
hay tình yêu là chỉ cho cảm giác thân thiết với bạn bè và 
những người thân yêu. Đôi khi lòng thương cũng mang ý 
nghĩa của sự thương hại. Điều này không đúng - bất kỳ sự 
thương yêu nảo liên quan đến việc xem nhẹ người khác đều 
không phải là thương yêu chân thật. Để trở nên chân thật, lòng 
thương yêu phải dựa trên cơ sở tôn trọng người khác, và dựa 
trên nhận thức răng: những người khác cũng có quyền được 
hưởng hạnh phúc và vượt qua khổ đau như chính bản thân ta. 

142 


Trên cơ sở này, ngay khi thây được người khác đang đau khổ, 
bạn sẽ phát khởi một cảm xúc chân thành quan tâm đên họ. 


Còn về sự thân thiết mà ta cảm nhận đối với bạn bè của 
mình, điều này thường giống với một sự luyến ái hơn là tình 
thương. Tình thương chân thật không nên có sự thiên vị. â ếu 
ta chỉ cảm thấy thân thiết với các bạn mình, và không cảm 
thấy như vậy với những kẻ thù của ta; hay với vô số những 
người mà tự thân ta không hề quen biết, hay với những người 
ta không quan tâm, thì tình thương của chúng ta chỉ là không 
trọn vẹn hay thiên vỊ. 


ä hư đã nói, ứinh thương chán thật được dựa trên nhận 
thức rằng người khác cũng có quyên được hạnh phúc như 
chính bạn, và do đó, gay cả kẻ thù của bạn cũng là một con 
người với sự mong muốn và quyên được hưởng hạnh phúc 
giống như bạn. Một ý thức quan tâm được phát triển trên sơ 
sở này, ta gọi là từ bỉ; nó rộng mở đến mọi người, bắt kề thái 
độ của người đó đổi với bạn là thù địch hay thân thiện. 


Một phương diện của lòng từ bị là ý thức luôn có trách 
nhiệm quan tâm đến người khác. Khi ta phát triển sự thôi thúc 
nảy trong lòng, sự tự tin của ta sẽ tự nhiên gia tăng. Điều này 
lại sẽ làm giảm bớt sự lo sợ, và sự giảm bớt lo sợ là nên tảng 
cho sự quyết tâm. â ếu bạn thật sự quyết tâm ngay từ đầu là sẽ 
hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn, thì ngay cả nếu bạn có 
thất bại một lần, hai lần, ba lần... cũng không quan trọng. Mục 
tiêu của bạn rất rõ ràng, nên bạn vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực. Thái 
độ lạc quan và kiên định này là yếu tố then chốt để thành 
công. 


Lòng từ bi cũng đem đến cho ta một nội lực. Một khi lòng 


143 


từ bi được phát triển, nó sẽ tự nhiên mở ra một cánh cửa nội 
tâm, qua đó ta có thể giao tiếp với mọi con người đồng loại, 
và ngay cả với những chúng sinh hữu tình khác, một cách dễ 
dàng và chân thành. Mặt khác, nếu bạn cảm thấy căm ghét và 
ác cảm với người khác, thì có thể họ cũng cảm thấy tương tự 
như vậy đối với bạn, và kết quả là sự ngờ vực và lo sợ sẽ tạo 
ra một khoảng cách giữa các bạn, làm cho sự giao tiếp trở nên 
khó khăn. Rồi sau đó bạn sẽ cảm thấy cô đơn và cách biệt. 
Không phải tất cả thành viên trong cộng đồng của bạn đều có 
các cảm xúc tiêu cực tương tự đối với bạn, nhưng một số 
người có thể nhìn bạn theo cách tiêu cực bởi vì chính cảm 
nhận của bạn. 


ä êu bạn nuôi dưỡng các cảm xúc tiêu cực về người khác, 
nhưng lại mong đợi họ thân thiện với bạn thì thật là vô lý. ầ ếu 
muốn bầu không khí quanh mình trở nên thân thiện hơn, trước 
hết bạn phải tạo ra nền tảng cho điều đó. Cho dù sự đáp ứng 
của những người khác là tích cực hay tiêu cực, trước hết bạn 
phải tạo ra được nên tảng của sự thân thiện. ä êu sau đó những 
người khác vẫn tiếp tục ứng xử với bạn một cách tiêu cực, thì 
bạn có quyền hành động theo cách thích hợp. 


Tôi luôn có găng tạo ra một nền tảng thân thiện với mọi 
người. Chăng hạn, mỗi khi lần đầu gặp gỡ một người nào đó, 
tôi thấy không cần đến các lời giới thiệu. Rõ ràng người ấy 
cũng là một con người. Có lẽ một lúc nào đó trong tương lai, 
các tiến bộ kỹ thuật có thể đồng nghĩa với việc tôi có thể 
nhằm lẫn giữa một người máy với một con người, nhưng cho 
tới nay thì chuyện nảy chưa từng xảy ra. Tôi nhìn thấy một nụ 
cười, vài cái răng và đôi mắt... và tôi nhận ra ngay đó là một 
con người! Trên cơ sở là những con người, về mặt cảm xúc thì 


144 


tất cả chúng ta đều như nhau, và cơ bản thì về mặt thể chất 
chúng ta cũng là như nhau, trừ ra sự khác biệt màu sắc. 
â hưng cho dù những người Tây phương có tóc vàng hay tóc 
xanh, hay tóc trăng, cũng đều không thực sự quan trọng. Điểm 
quan trọng là chúng ta đều giống nhau về mặt cảm xúc. Với 
sự tin chắc đó, tôi cảm thấy người mới gặp kia là một người 
anh em đồng loại, và đến gần người đó một cách hoàn toàn tự 
nhiên. Trong hầu hết các trường hợp, người mới gặp kia sẽ tức 
thì phản ứng theo cách tương tự, và trở thành một người bạn. 
Đôi khi tôi thất bại, nhưng khi ấy tôi có quyền tự do phản ứng 
tùy theo tình huống. 


Vì vậy, về cơ bản chúng ta nên tiếp cận người khác một 
cách cởi mở, thừa nhận mỗi người khác đều là một con người 
cũng giống như chính ta. Không có nhiều khác biệt giữa tất cả 
chúng ta. 


Lòng từ bị tạo nên bầu không khí tích cực một cách tự 
nhiên, và kết quả là bạn cảm thấy an ồn và hài lòng. â gười có 
lòng từ bi sống ở bất cứ nơi nào thì bầu không khí ở nơi đó 
luôn được dễ chịu. ã gay cả các loài chó hay chim cũng dễ 
dàng đến gần người đó. Cách đây chừng 50 năm, tôi thường 
giữ vài chú chim trong Cung điện Mùa Hạ â orbulingka 
(â orbulingka Summer Palace) ở Lhasa. Trong số đó có một 
con vẹt nhỏ. Lúc đó, tôi có một người phục vụ lớn tuổi trông 
không mấy thân thiện - mắt của ông ta tròn và nghiêm nghị - 
nhưng ông ta luôn cho chú vẹt này ăn các loại hạt và thức ăn 
khác. Bởi vậy, mỗi khi người phục vụ sắp đến, chỉ cần nghe 
tiếng bước chân hay tiếng ho của ông là con vẹt đã tỏ ra phấn 
khích. â gười phục vụ có một thái độ cực kỳ thân thiện với 
con chim nhỏ đó, và nó cũng đáp ứng một cách đáng ngạc 


145 


nhiên với ông ta. Có một vài lần tôi cũng cho con chim ăn một 
ít hạt, nhưng nó không bao giờ tỏ ra thân thiện như thế với tôi. 
Tôi dùng một cái que khêu nó, hy vọng nó sẽ phản ứng khác 
hơn; nhưng kết quả hoàn toản xấu đi. Tôi đã dùng sức quá 
mạnh hơn so với sức chm, và nó đã đáp lại theo cách tương 
ứng. 

Do vậy, nếu bạn muốn có một người bạn chân thật, trước 
nhất bạn phải tạo ra bầu không khí tích cực quanh mình. Xét 
cho cùng, chúng ta là những động vật sống cộng đồng và bạn 
bè là rất quan trọng. Làm thế nào đề bạn mang lại nụ cười trên 
khuôn mặt mọi người? â ếu bạn duy trì sự lạnh lùng và ngờ 
vực thì điều đó sẽ rất khó. Cũng có thể là nếu bạn có quyền 
thế và tiền tài thì một số người có thể đến với bạn băng một 
nụ Cười giả tạo, nhưng một nụ cười chân thật chỉ có thể có 
được nhờ lòng từ bị mà thôi. 


Câu hỏi đặt ra là làm thế nảo để phát triển lòng từ bi. 
Trong thực tế, ta có thê thật sự phát triển một lòng từ bi hoàn 
toàn không thiên vị hay không? Câu trả lời của tôi là ta chắc 
chăn có thể làm điều đó. Tôi tin rằng bản chất của con người 
là hiền lành vả từ ái; mặc dù có nhiều người, trước đây cũng 
như bây giờ, cho rằng bản chất con người về cơ bản là hung 
hăng. Chúng ta hãy xem xét điểm này. 


Vào thời điểm thụ thai, và suốt thời gian ở trong thai mẹ 
thì trạng thái tinh thần yêu thương và hiền hòa của người mẹ 
là nhân tố rất tích cực cho sự phát triển của thai nhi. â ễu tâm 
tư người mẹ bị kích động mạnh sẽ có hại cho thai nhi. Và đó 
chỉ là điểm khởi đầu của sự sống! â gay cả trạng thái tinh thần 
của cha mẹ vào thời điểm thụ thai cũng là quan trọng. Chăng 
hạn, nêu một đứa bé được thụ thai bởi sự cưỡng hiếp, thì nó sẽ 


146 


là một đứa bé ngoài ý muốn, và điều đó thật khủng khiếp. Để 
việc thụ thai xảy ra tốt đẹp, nó phải xuất phát từ tình yêu chân 
thật và sự tôn trọng lẫn nhau, không chỉ là sự đam mê cuồng 
nhiệt. Chỉ có quan hệ tình dục thoáng qua với nhau thì không 
đủ, hai người cần phải hiểu biết rõ về nhau và tôn trọng lẫn 
nhau như những con người; đây là cơ sở cho một cuộc hôn 
nhân hạnh phúc. Hơn thế nữa, hôn nhân tự nó nên là trọn đời, 
hay ít nhất cũng phải được bền lâu. Cuộc sống nên bắt đầu 
một cách tốt đẹp trong tình huống như thế. 


Sau đó, theo y học thì trong những tuần lễ đầu sau khi 
sinh nở, bộ não của trẻ sơ sinh vẫn tiếp tục lớn lên. Trong suốt 
thời kỳ này, các chuyên gia cho rằng sự vuốt ve là nhân tô rất 
thiết yêu cho sự phát triển thích hợp của bộ não. Chỉ điều này 
thôi cũng cho thấy răng sự lớn lên của riêng thân thể ta cũng 
đã cần đến sự trìu mến của người khác. 


Sau khi sinh, một trong những việc làm đầu tiên của 
người mẹ là cho con bú, và việc đầu tiên của đứa trẻ là bú sữa 
mẹ. Dòng sữa thường được xem như là biểu tượng của tình 
thương. Theo truyền thống, không có sữa thì đứa trẻ không 
thê sông còn. Thông qua tiễn trình bú sữa tạo ra một sự găn bó 
thân thiết giữa mẹ và con. â ếu không có sự gắn bó thân thiết 
đó, hắn đứa trẻ đã không tìm kiếm bầu vú mẹ, vả nếu người 
mẹ cảm thấy không ưa thích đứa trẻ thì sữa của bà sẽ không 
tiết ra một cách dễ dàng. Vì thế, dòng sữa hiện hữu cùng với 
tình thương. Điều này có nghĩa là, hành động đầu tiên trong 
đời ta - việc bú sữa - là một biểu tượng của tình thương. Tôi 
luôn được gợi nhớ đến điều này mỗi khi tôi thăm một nhà thờ 
và nhìn thấy đức Mẹ bồng Chúa Jesus còn là một đứa trẻ; hình 
ảnh ấy đối với tôi là một biểu tượng của tình yêu và sự trìu 


147 


mến. 

â gười ta đã biết được rằng trẻ em lớn lên trong các gia 
đình có sự yêu thương và trìu mến thì phát triển thê chất mạnh 
khỏe hơn và học giỏi hơn ở trường. â gược lại, những em sống 
thiếu tình người sẽ gặp khó khăn trong sự phát triển thể chất 
lẫn tinh thần. â hững đứa trẻ này cũng cảm thấy khó khăn 
trong việc bày tỏ tình thương khi chúng lớn lên, và đây là một 
thảm kịch lớn. 


Bây giờ hãy nhìn vào giây phút cuối cùng của cuộc sống - 
sự chết. â gay cả ở thời điểm sắp ra đi vĩnh viễn, mặc dù 
người hấp hối không còn nhận được lợi ích gì nhiều từ bằng 
hữu, nhưng nếu được vây quanh bởi bạn bè thì tâm thức người 
ấy có thê trở nên bình thản hơn. Do đó, trong suốt cuộc đời ta, 
ngay từ lúc khởi đầu cho đến khi nhắm mắt, sự yêu thương 
trìu mến giữ một vai trò rất quan trọng. 


Khuynh hướng yêu thương không chỉ làm cho tâm thức 
được an ồn và bình thản hơn, mà còn ảnh hưởng đến thê chất 
một cách tích cực nữa. â gược lại, sự thù hận, ghen ghét và sợ 
hãi làm xáo trộn sự yên bình của tâm thức, làm cho ta bị khích 
động và ảnh hưởng tới cơ thể một cách bất lợi. ä gay cả thể 
xác ta cũng cần đến sự an bình của tâm thức, và không thích 
hợp với sự khích động. Điều này cho thấy sự nhận biết giá trị 
của một tâm thức an ồn là bản chất sẵn có trong chúng ta. 


Do vậy, dù một số người có thể không đồng ý, nhưng tôi 
vẫn thấy răng, cho dù khía cạnh hung hăng trong bản tính của 
chúng ta là một phân của đời sông, thì sức mạnh vượt trội 
trong đời sông vẫn là lòng yêu thương con người. Đây là lý do 
vì sao ta có thể củng cô và tăng cường nền tảng tốt đẹp ấy, vì 


148 


đó vôn là bản chât của con người. 


Ta cũng có thê tiếp cận tính chất quan trọng của lòng từ 
bi thông qua sự phân tích lý luận. â ếu tôi giúp đỡ người khác 
và bày tỏ sự quan tâm đến người đó, thì tự tôi cũng sẽ được 
hưởng lợi từ điều này. â gược lại, nếu tôi làm hại những người 
khác, cuối cùng tôi sẽ gặp rắc tôi. Tôi thường nói đùa, với một 
phần chân thật và nghiêm túc, rằng nếu ta muốn thật sự vị kỷ 
thì nên vị kỷ theo cách khôn ngoan hơn là vị kỷ một cách dại 
dột. Trí khôn có thể giúp ta điều chỉnh thái độ trong phương 
diện này. â êu sử dụng tốt trí thông minh, ta có thể thấu hiểu 
được cách thức để đạt được những lợi ích của riêng mình 
bằng cách sống một nếp sống từ bi. Thậm chí có thể biện luận 
rằng sông từ bi là vị kỷ một cách tuyệt đối. 


Trong trường hợp này, tôi không cho rằng vị kỷ là sai trái. 
Yêu thương chính mình là thiết yếu. ä ếu ta không yêu thương 
chính mình, làm sao ta có thể yêu thương người khác? Có vẻ 
như khi một số người nói về lòng từ bi, họ nghĩ rằng điều đó 
găn liền với việc hoàn toàn không lưu tâm đến lợi ích của 
riêng mình - một sự hy sinh các quyền lợi bản thân. Điều này 
là không đúng. Thật ra, tình yêu chân chính trước hết nên 
hướng về chính mình. 


â ói về cái tôi có hai ý nghĩa khác nhau. Một cái tôi không 
ngắn ngại hãm hại người khác, đó là tiếu cực vả dẫn tới sự 
rắc rồi. Cái tôi thứ hai được dựa trên sự quyết tâm, ý chí 
mạnh mẽ và sự tự tin, và ý nghĩa này của cải tôi là rất cần 
thiết. Không có nó, làm sao ta có thể phát triển sự tự tin cần 
thiết để thực hiện bất cứ nhiệm vụ nảo trong cuộc sống? 
Tương tự, cũng có hai loại ham muốn. Tuy nhiên, sự thù hận 
thì bao giờ cũng là tiêu cực và phá hoại sự hòa hợp. 

149 


Làm thế nào ta có thể giảm bớt sự thù hận? Thù hận 
thường theo sau sự giận dữ. Sự giận dữ sinh khởi như là một 
phản ứng cảm xúc, và dân dần phát triển thành cảm giác thù 
hận. Phương pháp khéo léo ở đây là, trước tiên phải nhận biết 
rằng sự giận dữ là tiêu cực. â gười ta thường nghĩ rằng sự giận 
dữ là một phân găn liền với chúng ta, tốt hơn là biểu lộ nó ra, 
nhưng tôi cho đây là một sai lầm. Bạn có thể có những phiền 
hà hay bất bình về quá khứ của mình, và bằng cách biểu lộ sự 
giận dữ bạn có thể chấm dứt những tâm trạng đó. Điều đó rất 
có khả năng xảy ra. Tuy nhiên, thông thường thì tốt hơn là nên 
kiềm chế cơn giận của bạn, và dần dân, năm này sang năm 
khác, nó sẽ tiêu mắt. Theo kinh nghiệm của tôi, cách làm này 
có hiệu quả tốt nhất khi bạn chấp nhận rằng sự giận dữ là tiêu 
cực và tốt hơn là không nên có nó. Cách nhìn nhận như thế tự 
nó sẽ tạo ra một sự khác biệt. 


Mỗi khi cơn giận sắp khởi lên, bạn có thể tự rèn luyện đề 
nhìn vảo đối tượng gây ra cơn giận theo một cách khác. Bất 
cứ người hay tình huống nảo gây ra cơn giận, xét về cơ bản 
đều là tương đối; nhìn từ một góc độ, điều đó làm cho bạn 
giận dữ, nhưng nhìn từ một phương diện khác, bạn có thể phát 
hiện ra một số điểm tốt đẹp trong đó. Chẳng hạn như việc 
chúng tôi mất nước, và trở thành những kẻ tỊ nạn. âu chúng 
tôi nhìn vảo tình trạng của mình từ góc độ đó, chúng tôi có thê 
cảm thấy thất vọng và buồn nản, nhưng cũng chính sự kiện đó 
đã tạo ra nhiều cơ hội mới - như là việc được gặp gỡ những 
người từ các truyền thống tôn giáo khác nhau... Phát triển một 
cách nhìn sự việc linh hoạt hơn sẽ giúp ta nuôi duỡng được 
một thái độ tinh thần cân bằng hơn. Đây là một phương cách. 


Có những tình huống khác, chăng hạn như khi bạn ngã 


150 


bệnh, càng nghĩ nhiều đến bệnh tình thì sự thất vọng của bạn 
càng trở nên tồi tệ hơn. Trong trường hợp như vậy, thật là hữu 
ích nếu bạn so sánh tình trạng của mình với viễn ảnh xấu nhất 
của căn bệnh, hay với những gì có thể xảy ra nếu bạn mặc 
phải một căn bệnh nghiêm trọng hơn nữa... Theo phương cách 
này, bạn có thể tự an ủi bằng cách nhận ra rằng mọi việc có 
thê đã tôi tệ hơn thế nhiều. Ở đây một lần nữa, bạn tự rèn 
luyện để nhìn vảo tính tương đối của tình huông của mình. 
â ếu bạn so sánh với điều gì đó tôi tệ hơn rất nhiều thì điều 
nảy sẽ lập tức làm giảm đi sự thất vọng của bạn. 


Tương tự, khi những điều khó khăn xảy đến, chúng có thể 
có vẻ như hệt sức ghê gớm khi bạn nhìn chúng một cách cận 
kể, nhưng nếu bạn tiếp cận cùng một vấn để từ một góc nhìn 
rộng mở hơn, thì nó sẽ có vẻ nhỏ nhặt hơn. Với các phương 
pháp này, và bằng cách phát triển một cách nhìn rộng mở hơn, 
bạn có thể làm giảm bớt sự thất vọng của mình mỗi khi phải 
đối diện với các vẫn đề khó khăn. Bạn có thể thấy rằng cần có 
sự nỗ lực kiên trì, nhưng khi bạn áp dụng theo cách này thì 
tính cách giận dữ trong bạn sẽ suy giảm đi. Đồng thời, bạn 
phát triển thêm lòng từ bi và làm gia tăng tiềm năng tốt đẹp 
của mình. Bằng việc kết hợp cả hai phương pháp này, một 
người xấu có thê được chuyển hóa thành một người tốt. Đây 
là phương pháp được dùng đề thực hiện sự chuyền hóa đó. 


Thêm vào đó, nếu bạn có lòng tin tôn giáo, điều đó có thê 
hữu ích trong việc mở rộng những phẩm chất này. Chẳng hạn, 
Kinh Thánh Tân Ước dạy ta (khi có người đánh vào má bên 
nảy, hãy) đưa má bên kia ra, rõ ràng cho thấy sự thực hành 
nhẫn nhục. Đối với tôi, thông điệp chủ yếu của Kinh Thánh là 
lòng yêu thương con người và lý do để ta phát triển lòng yêu 


151 


thương này là vì ta yêu kính Chúa. Tôi hiểu điều này trong ý 
nghĩa của một tình yêu vô hạn. â hững giáo lý như vậy có sức 
mạnh rất lớn trong việc tăng cường và mở rộng các phẩm chất 
tốt đẹp của chúng ta. Đạo Phật đưa ra một phương pháp rất rõ 
ràng. Trước hết, chúng ta cố gắng xem tất cả chúng sinh đều 
bình đăng như nhau. Sau đó, chúng ta xem cuộc sống của tất 
cả chúng sinh đều quý giá như của chính mình, và thông qua 
điều này, chúng ta phát triển một ý thức quan tâm đến người 
khác. 


Trong trường hợp những người không có lòng tin tôn giáo 
thì thế nào? Việc tin theo một tín ngưỡng hay không là quyền 
lựa chọn cá nhân. Vẫn có thể giải quyết mọi việc mà không 
cần đến tôn giáo, và trong một số trường hợp thì điều đó có 
thể làm cho cuộc sông trở nên đơn giản hơn! â hưng khi bạn 
không còn quan tâm đến tôn giáo, thì bạn không nên chối bỏ 
giá trị các phẩm chất tốt đẹp của con người. Khi chúng ta là 
con người, là thành viên của xã hội con người, ta phải cần tới 
tình thương con người. Không có tình thương, ta không thể 
hạnh phúc. Bởi vì tất cả chúng ta đều muốn có hạnh phúc, 
muốn có một gia đình và bạn bè sống trong hạnh phúc, nên ta 
phải phát triển lòng từ bị và nhân ái. Điều quan trọng là phải 
nhận biết rằng có hai cấp độ tinh thần, một là có niềm tin tôn 
giáo và một là không có niềm tin tôn giáo. Khi không có niềm 
tin tôn giáo, ta chỉ đơn giản là cố găng đề trở thành một người 
giàu lòng nhân hậu và tình cảm. 

Tưởng cũng nên nhớ rằng, một khi ta nuôi dưỡng thái độ 
sông từ bi thì tự nhiên sẽ dẫn đến sự bất bạo động. Bất bạo 
động không phải là một cách nói xã giao, mà chính là lòng từ 
bi biểu lộ thành hành động. â ếu trong lòng bạn còn có hận 


152 


thù, thì hành động của bạn thường là bạo động; ngược lại, nếu 
có lòng từ bi thì hành động của bạn sẽ là bât bạo động. 


â hư tôi đã nói, chừng nào con người còn trên trái đất này 
thì vẫn luôn có những quan điểm bất đồng và xung đột. â ếu ta 
dùng bạo lực để làm giảm các bất đồng và xung đột thì khi ta 
phải sẵn sàng hứng chịu bạo lực hằng ngày, và tôi nghĩ rằng 
hậu quả của điều đó thật khủng khiếp. Hơn thế nữa, thực sự 
không thể xóa bỏ các bất đồng bằng bạo lực. Bạo lực thậm chí 
chỉ tạo ra thêm những oán hận và bất mãn. 


Mặt khác, bất bạo động có nghĩa là đối thoại, tức là dùng 
ngôn từ để giao tiếp. Và đối thoại có nghĩa là nhân nhượng lẫn 
nhau: có hàm ý lắng nghe quan điểm của người khác và tôn 
trọng quyền lợi của họ trong tỉnh thần hòa giải. Sẽ không có ai 
giành được 100% thắng lợi, và cũng không có ai phải mắt hết 
tất cả. Đó là phương thức thực tiễn, và trong thực tế đó là 
phương thức duy nhất. â gày nay, khi thế giới trở nên ngày 
càng nhỏ hơn, các khái niệm “chúng ta” và “bọn họ” hầu như 
đã lỗi thời. â êu các quyền lợi của chúng ta tồn tại một cách 
độc lập với quyền lợi của người khác, thì sẽ có thể có kẻ giành 
được tất cả và có người mất hết tất cả. â hưng vì trong thực tế 
tất cả chúng ta đều phụ thuộc lẫn nhau, nên các quyền lợi của 
ta và của người khác tương quan rất chặt chẽ với nhau. Vậy 
làm sao bạn có thể giành được 100% thắng lợi? Điều này là 
không thê được. Bạn buộc phải chia sẻ, mỗi bên một nửa, hay 
có thể là 6 phần cho bên này vả 4 phần cho bên kia! Không 
dùng đến phương thức chia sẻ này thì sự hòa giải là không thể 
thực hiện. 

Thực tế của thế giới hôm nay cho thấy chúng ta cần tư 
duy theo cách này. Đây là nền tảng cho phương thức của riêng 

153 


tôi -- phương thức “ung đạo”. ã gười Tây Tạng sẽ không thê 
giành được 100% thắng lợi, vì dù muốn hay không thì tương 
lai Tây Tạng cũng phụ thuộc rất nhiều vào Trung Hoa. Do đó, 
trên tinh thần hòa giải, tôi chủ trương một sự chia sẻ quyên lợi 
để cho sự tiến bộ thực sự là khả dĩ. â hân nhượng lẫn nhau là 
cách duy nhất. Thông qua phương pháp bất bạo động chúng ta 
có thể chia sẻ các quan điểm, cảm nhận, quyên lợi, và băng 
cách này ta có thể giải quyết được vấn đề. 


Đôi khi tôi gọi thế ký 20 là thế kỷ của sự giết hại, của 
chiến tranh. Trong thế kỷ này đã có nhiều xung đột, nhiều sự 
giết hại và có nhiều vũ khí hơn bao giờ hết. Giờ đây, trên cơ 
sở kinh nghiệm mà tất cả chúng ta đã trải qua trong thế kỷ 
này, và trên cơ sở những gì chúng ta đã học được từ đó, tôi 
nghĩ răng chúng ta nên hướng về thế kỷ 21 như là thế kỷ của 
đối thoại. â guyên tắc bất bạo động nên được thực hành ở 
khắp mọi nơi. Điều này không thể thành tựu đơn giản chỉ 
băng cách ngồi đây cầu nguyện, mà có nghĩa là phải hành 
động và nỗ lực, và nỗ lực nhiều hơn nữa. 


Xin cảm ơn. các bạn. 


154 


Phụ lục 2 
ÁP QUÁN CHIẾU PHẬT BIÁD 


Tiễn sĩ B. Alan Wallace 


Do sự lược yếu một cách bất thường của Hội nghị Tâm 
thức và đời sống (Mind and Life Conference) này,' chỉ kéo 
đải trong 2 ngảy thay vì 5 ngày như mọi cuộc hội nghị khác 
trong cùng loạt này,” Robert Livington đã yêu cầu tôi viết một 
bài kết luận cung cấp thêm về toàn cảnh và các giải thích rõ 
hơn các đề tài Phật giáo được đức Dalai Lama nêu ra trong 
cuộc hội nghị này. â hững gì trình bảy sau đây là sự cố gắng 





Ề Nội dung cuộc hội thảo này được ghi lại trong tập sách Consciousness 
at the Crossroads, do Snow Lion Publications (Ithaca, New York) ấn 
hành. Phần phụ lục này là chương thứ 15, cũng là chương cuối cùng 
của tập sách, được chúng tôi chuyển dịch sang Việt ngữ với sự cho 
phép chính thức của Tiến sĩ B. Alan Wallace. (ND) 


Š Đây là một loạt hội thảo với cùng chủ đề chính là Tâm thức và đời sống 
(Mind and Life) và cùng có sự tham dự của các nhà khoa học hàng 
đầu thế giới về các chuyên ngành liên quan như Tâm lý học, Thần 
kinh học..., cùng với các nhà Phật học mà đại diện là đức Dalai Latma 
và các vị Lạt-ma cao cấp khác. Cuộc hội thảo đầu tiên trong loạt này 
được tổ chức vào tháng 10 năm 1987, lần thứ 2 vào tháng 10 năm 
1989, lần thứ 3 vào năm 1991, lần thứ 4 vào năm 1993. Nội dung các 
cuộc hội thảo này được được ghi lại thành sách và đã phát hành vão 
những năm sau đó. Quý vị có thể tìm đọc các bản Anh ngữ với nhan 
đề: Gentle Bridges: Conversatons with the Dalai Latma, 
Consciousness at the Crossroads, Healing Emotions, Sleeping, 
Dreaming and Dying. (ND) 


155 


của tôi để đáp ứng mong mỏi đó, chủ yêu là đề khởi một số 
quan điểm Phật giáo nhất định về vấn đề thân-tâm, và ở một 
vài chỗ cũng xem lại các xác quyết của khoa học hiện đại 
dưới ánh sáng của thế giới quan Phật giáo. Động cơ việc làm 
của tôi không phải nhằm chứng minh sự vượt trội của quan 
điểm này so với quan điểm kia, mà là để mở ra cho các nhà 
khoa học cũng như Phật học những con đường mới trong VIỆC 
nghiên cứu lý thuyết và kinh nghiệm. Bởi vì tôi tin răng, hiện 
nay ngày cảng có nhiều người giống như tôi, đều cảm thấy 
răng khoa thần kinh học hiện đại và Phật giáo có rất nhiều 
điều để học hỏi lẫn nhau, không bên nảo nắm giữ phương 
cách duy nhất để khám phá bản chất thực sự của tâm thức hay 
cơ thê. 


THỰC TÍNH CỦA KHỎÔ 


Tứ diệu đề được biết đến trong vai trò tổng thể như là một 
cấu trúc nền tảng của Phật giáo. Tất cả các phần giáo lý và 
thực hành của đạo Phật đều được trình bày trong phạm vi nội 
dung của bốn chân lý nảy, cụ thể là sự thực về khổ đau, sự 
thực về các nguồn gốc của khô đau, sự thực về chấm dứt khô 
đau và những nguyên nhân tiềm ấn của nó, và cuối cùng là sự 
thực về con đường để đạt tới sự chấm dứt đó. â hững lời dạy 
của đức Phật vê bốn chân lý này là: người ta nên nhận biết 
được sự thực về khổ đau, loại trừ các nguồn gốc của khổ đau, 
hoản tất sự chấm dứt khổ đau, và nương theo con đường dẫn 
tới sự tịch diệt. 


Phật giáo nhận diện hai loại khổ đau: thể xác vả tỉnh thân. 

Hai loại này không đồng nhất, bởi vì về mặt thể nghiệm rõ 
ràng là người ta có thể khó chịu về thể xác - chắng hạn như 
trong lúc tham gia rèn luyện thê chất rất căng thắng - nhưng 
156 


lại phân khởi về mặt tinh thần; và ngược lại, người ta cũng có 
thê bắn loạn tinh thần trong lúc đang được thoải mái về thể 
xác. Điều này lập tức gợi lên vẫn đề về mối quan hệ giữa thân 
thể và tâm thức. Chúng ta có các nền tảng chắc chắn đề không 
đánh giá một cách đơn giản các mức độ lành mạnh của tính 
thần và thê chất là như nhau; và sự thật đó hàm ý một kiểu nhị 
nguyên cảm tính giữa thân và tâm. Chủ trương nhị nguyên 
như vậy được Phật giáo chấp nhận một cách rõ ràng và không 
có nguyên do nào được trình bảy trong hội nghị này về việc 
tại sao điều đó lại bị bác bỏ bởi khoa thần kinh học hiện đại. 


â hị nguyên cảm tính có thê được bao gồm trong phạm trù 
rộng lớn hơn của cái khả dĩ được cho là nhị nguyên kinh 
nghiệm: â hững kinh nghiệm của chúng ta về các hiện tượng 
vật lý khách quan hoàn toản khác với những kinh nghiệm về 
các hiện tượng tình thần chủ quan. Một sự kiện như quả táo 
rơi xuống từ trên cây, hay một sự vật như bản thân trái táo, có 
vẻ như hoàn toàn khác hăn với sự thất vọng hay kinh nghiệm 
tự tin. Tương tự, có sự khác biệt đáng kê về mặt kinh nghiệm 
giữa việc quan sát các tiễn trình não một cách khách quan với 
việc theo dõi các tiến trình tinh thần một cách chủ quan. Việc 
quan sát tiễn trình não có những vị trí cụ thể và bao gồm các 
thực thể vật chất có hình dáng, màu sắc, khối lượng, và nhiều 
thuộc tính vật lý khác. Các tiễn trình tinh thần dường như 
thiếu hắn các thuộc tính vật lý đó, trong khi lại có một số tính 
chất riêng biệt không thấy rõ trong các tiến trình não. Các nhà 
tu hành Phật giáo đã quan sát tâm thức trong nhiều thế kỷ 
nhưng không hình thành lý thuyết nào về não bộ, sự thật đó 
hảm ý rằng tri kiến quán chiếu nội tâm không cân thiết phải 
soi rọi bất cứ chút ánh sáng nào vào não bộ. Cũng vậy, việc 
nghiên cứu riêng về não bộ - độc lập với tất cả các khoản thể 

157 


nghiệm về ngôi danh xưng thứ nhất của các trạng thái tỉnh 
thần - không cần thiết tạo ra bất cứ hiểu biết nảo về hiện 
tượng tỉnh thần. â hư vậy, chủ trương nhị nguyên kinh nghiệm 
bảo lưu rằng các hiện tượng tỉnh thần và vật lý dường như là 
khác nhau về mặt thể nghiệm. Điều này được chấp nhận bởi 
Phật giáo cũng như bởi ít nhất một số nhà khoa học trong hội 
nghị này. 


Chủ trương nhị nguyên kinh nghiệm cũng bao gồm điều 
có thể được gọi là nhị nguyên nhân quả, bởi vì hệ thống thân- 
tâm, theo cách nói của Allan Hobson, “rõ ràng là chấp nhận 
hai kiểu can thiệp khác nhau: sự can thiệp về mặt sinh học và 
sự can thiệp về mặt nhận thức”. Lewis Judd tán thành như vậy 
khi nhận xét rằng “có bằng chứng là có thể có một hiệu ứng 
tổng hợp giữa tâm lý dược học và các dạng đặc biệt của tâm 
lý trị liệu”. Bởi vì với sự kết hợp của cả hai phương pháp, tỉ lệ 
giảm nhẹ của trạng thái suy nhược lâm sàng là cao hơn so với 
người chỉ được điều trị riêng bằng thuốc. Thêm vào đó, Phật 
giáo cho rằng tâm thức chịu ảnh hưởng và cũng đồng thời tạo 
ra ảnh hưởng đối với cả hiện tượng tinh thần và hiện tượng 
vật lý. 


Ta sẽ làm gì với chủ trương nhị nguyên thân-tâm được 
công nhận rộng rãi trong Phật giáo và khoa học hiện đại? 
Quan điểm của Trung quán tông, được ngài Dalai Lama tán 
thành và được xem là đỉnh cao của triết học Phật giáo Tây 
Tạng, cho rằng con người có xu hướng bắm sinh cụ thể hóa cả 
nội dung của kinh nghiệm cũng như chính mình như là chủ 
thể đang kinh nghiệm. Theo quan điểm này, trong khi việc 
nhận biết sự khác biệt hiển nhiên giữa các sự kiện tinh thần và 
vật lý là hữu ích trong các cách thức trên, thì việc kết luận 


158 


rằng thiên nhiên tự nó - không phụ thuộc vào các cấu trúc 
nhận thức của chúng ta - đã tạo ra một ranh giới tuyệt đối nào 
đó giữa các hiện tượng tỉnh thần và vật lý lại là một sai lầm 
sâu sắc. Do đó, quan điểm Trung quán dứt khoát bác bỏ chủ 
trương nhị nguyên thực thể của Descartes', là chủ trương đã 
từng bị các nhà thân kinh học đương thời công khai phê phán. 
â hững người theo Trung quán tông hoặc những người ủng hộ 
quan điểm này nêu rõ rằng: nếu tâm và thân mỗi cái đều tự nó 
tồn tại - không phụ thuộc vào các danh xưng theo khái niệm - 
thì hắn chúng đã không bao ø1ờ tương tác với nhau. Do đó, có 
sự không tương hợp sâu sắc giữa những gì được nhìn thây và 
thực tại: trong khi tâm thức và vật chất dường như vốn dĩ là 
hai kiểu khác nhau của “dạng thức” tồn tại độc lập, thì những 
vẻ ngoài như vậy lại là sai lệch; điều nảy chỉ trở nên rõ rảng 
qua sự phân tích tri thức học về bản chất của cả hai loại hiện 
tượng.” 


1 René Descartes (1596 - 1650), một triết gia và là nhà toán hocï lỗài lạc 
người Pháp. Ông được xem là cha đẻ của bộ môn Hình học giải tích 
hiện đại đồng thời là người chủ trương quan điểm triết học nhi nguyên 
cho răng bên cạnh vật chất thì tâm thức là loại vật thể phi vật lý tự 
thấy biết (self awareness) (ND). 


? Điều này không phủ nhận việc trên bình diện tương đối hay theo truyền 
thống Trung quán tông quả thật có thừa nhận sự phân cách giữa các 
hiện tượng tinh thần và vật chất. Tuy nhiên, theo quan điểm của Phật 
giáo Mật tông được chấp nhận bởi đức Đạt-lai Lạt-ma và hầu hết các 
nhà Phật học Tây Tạng khác, thì sự phân cách này không rõ rệt như 
sự phân cách giữa các thực thể hữu tình và vô tình. Điều này là do tất 
cả các sự kiện tinh thần về cơ bản đều sinh khởi từ “năng lượng cực 
vi tế của tâm thức” (tiếng Tây Tạng là shin tu phra baïi rlung sems), 
vốn là một thực thể nguyên sơ gồm đủ các tính chất vật lý và nhận 


159 


Sự khó khăn trong việc đưa ra bất cứ giải thích nào về Sự 
tương tác nhân quả giữa thân và tâm nếu cả hai được xem là 
những “sự vật” thật sự và tách biệt đã được nêu ra một cách rõ 
ràng trong hội nghị này, vả đó là lý do chủ yếu giải thích tại 
sao đại đa số các nhà thần kinh học đã chấp nhận một quan 
điểm vật lý về tâm thức. Từ cách nhìn của Phật giáo, trong khi 
bước này giải tỏa được sự cân thiết của bất kỳ một cơ chế 
nhân quả nào liên hệ giữa một tâm thức phi vật thể với não 
bộ, thì nó lại có khuyết điểm là không soi rọi được chút ánh 
sáng nảo vào bản chất thực sự hay những nguồn gốc của ý 
thức. Quả thực, dù thần kinh học hiện đại đã khám phá nhiều 
thành tố của bộ não và các tiến trình thần kinh cần thiết cho 
việc tạo ra các tiến trình ý thức cụ thể, nhưng khoa học này 
không những không đưa ra được sự giải thích thuyết phục nảo 
về bản chất của ý thức, mà họ cũng không có bất cứ phương 
thức khoa học nào để nhận biết được sự hiện hữu hay vắng 
mặt của ý thức trong bất kỳ một loài sinh vật nảo cả. â hiều 
năm sau cuộc hội nghị này, tôi vẫn không nghe có thêm sự 
giải thích sáng tỏ nào của các nhà duy vật về ý thức, ngoài 
những gì đã nêu ra ở đây, nói rõ hơn, họ cho rằng đó chỉ hoàn 
toàn là một điều kiện tự nhiên của bộ não được hoạt hóa. Tôi 
cũng không nghe được gì thêm về nguồn gốc của ý thức ngoải 
phát biểu rằng ý thức là một cái gì đó sinh khởi khi có đủ các 
tế bảo thần kinh cùng với các nối kết đủ phức tạp để hỗ trợ 
hoạt động nhận thức. â hững trình bày đó không thực sự giải 





thức. Thế giới vật thể cũng được cho là sự biểu hiện sáng tạo (Tiếng 
Tây Tạng là rtsal or rol pa) của cùng một năng lượng tâm thức này. Vì 
thế, theo Kim cương thừa thì sự khác biệt ước lệ giữa tâm thức và vật 
chất chính là dựa trên một sự thống nhát về cơ bản. 


160 


thích được gì, và hầu như không thể xem là các lý thuyết khoa 
học, vì chúng không thích hợp cho cả việc kiểm nhận hay bác 
bỏ kinh nghiệm. 


Trung quán tông không chỉ bác bỏ quan điểm răng tâm 
thức là một cái gì đó tự tính, mà họ cũng phủ nhận một cách 
tương tự việc cho rằng các hiện tượng vật lý như ta thể 
nghiệm và nhận thức về chúng là các sự vật tự tồn; thay vì 
vậy, các hiện tượng vật lý được cho là tôn tại trong mối quan 
hệ với các nhận thức và quan niệm của ta. â hững gì ta nhận 
thức chắc chắn có quan hệ với các kiểu cách cảm nhận của ta 
trong việc quan sát, và các cách thức ta nhận hiểu về các hiện 
tượng chắc chăn có liên hệ tới những quan niệm và ngôn ngữ 
của ta. 


Khi phủ nhận sự tồn tại độc lập của tất cả mọi hiện tượng 
làm nên thế giới kinh nghiệm của chúng ta, quan điểm Trung 
quán tách rời khỏi cả chủ nghĩa nhị nguyên thực thể của 
Descartes lẫn chủ nghĩa đơn nguyên thực thể - tức là chủ 
nghĩa duy vật - đó là đặc tính của khoa học hiện đại. Chủ 
nghĩa duy vật đề xuất bởi nhiều nhà khoa học đương thời 
dường như khăng định rằng thế giới thực được cấu thành bởi 
các thực thê vật lý tự tính, trong khi tất cả các hiện tượng tỉnh 
thần được xem như chỉ hoàn toản là những sự trình hiện, 
không có bắt kỳ thực thể nảo trong đó và thuộc về chúng. Rất 
nhiều luận điểm được hình thành từ sự khác biệt nảy giữa các 
trình hiện và thực tại. 


Quan điểm Trung quán cũng nhân mạnh sự khác biệt giữa 
các trình hiện và thực tại, nhưng theo một cách hoản toàn 
khác. Quan điểm này cho răng tất cả các hiện tượng tỉnh thần 
và vật lý mà ta kinh nghiệm xuất hiện như thể là chúng tồn tại 

1ó1 


trong nhau và thuộc về nhau, hoàn toản không phụ thuộc vảo 
kiểu cách hay nhận thức và quan niệm của chúng ta. Chúng có 
vẻ như là các sự vật tự tính, nhưng trong thực tại chúng tồn tại 
như là các sự kiện có liên hệ phụ thuộc. Sự phụ thuộc của 
chúng có 3 tầng: 1. Các hiện tượng khởi lên trong sự phụ 
thuộc vào các ảnh hưởng nhân quả ngay trước đó, 2. Chúng 
tôn tại phụ thuộc vào các thành phần và (hoặc là) các thuộc 
tính của riêng chúng, (3) các hiện tượng tạo nên thế giới kinh 
nghiệm của chúng ta phụ thuộc vào sự định danh ngôn ngữ và 
quan niệm của chúng ta về chúng. 


Về mặt trực giác, sự phụ thuộc ba tầng này không rõ rệt, 
vì chúng bị che giấu bởi sự trình hiện của các hiện tượng như 
là có khả năng tự tồn và không phụ thuộc vào sự định danh 
theo khái niệm. Dựa trên những trình hiện sai lệch này, cũng 
là điều hoàn toàn tự nhiên khi nghĩ về các hiện tượng, hay 
năm bắt chúng về mặt khái niệm, như là những sự vật tự xác 
định mình trong chính toàn thể ấy. Xu hướng này được biết 
tới như là sự vật thể hóa, và theo quan điểm Trung quán, đây 
là một sự sai lầm bâm sinh tạo ra nền tảng cho vô số các phiền 
não tỉnh thần. Sự vật thê hóa tách rời mọi sự vật ra khỏi toàn 
cảnh, nhìn các hiện tượng mà không hề xem xét tới mối quan 
hệ nhân quả làm sinh khởi chúng, và cũng không xem xét tới 
những phương thức quan sát và hình thành khái niệm cụ thể 
được sử dụng để nhận biết chúng. Tên gọi Trung quán được 
hình thành là vì quan điểm này cô tránh khỏi hai phía cực 
đoan: một bên là vật thể hóa các hiện tượng và một bên là phủ 
nhận sự tồn tại của chúng. 


Theo quan điểm Trung quán, các sự kiện tinh thần cũng 
có thực tính Không khác gì so với các sự kiện vật lý. Trong 


I2 


kinh nghiệm tri giác thông thường của chúng ta, quả thật có 
những kiểu khác biệt giữa các hiện tượng vật lý và tinh thần. 
Trong khi các hiện tượng vật lý thường có khối lượng, vị trí, 
vận tốc, hình dáng, kích cỡ, và nhiều thuộc tính vật lý khác, 
thì những điều này nói chung không phải là đặc tính của các 
hiện tượng tính thần. Chăng hạn, ta thường không nhận biết 
được tình cảm yêu mến của một người đối với người khác như 
là có khối lượng hay vị trí. â hững thuộc tính vật lý này cũng 
không hợp với các hiện tượng tinh thần khác như là sự buôn 
bã, một hình ảnh được nhớ lại từ thời thơ ấu, hình dung của 
một đóa hồng, hay ý thức về bất cứ điều gì. Do đó, các hiện 
tượng tinh thần không được xem như là vật thể, bởi lẽ đơn 
giản là chúng không có nhiều thuộc tính là đặc tính chỉ có ở 
các hiện tượng vật lý. Do đó, Phật giáo chưa từng chấp nhận 
các nguyên lý vật lý chỉ xem các vật thê vật lý mới là có thực. 
Trở lại với Chân lý thứ nhất, cả những khổ đau thê chất và 
tinh thần đều được thừa nhận, nhưng theo quan điểm Trung 
quán, chúng đều không tôn tại như là những sự kiện tự tính, 
và do đó, tính nhị nguyên giữa chúng là một bản tính tương 
đối, không phải tuyệt đối. 


SỰ THẬT VỀ NGUÒN GÓC CỦA KHÔ ĐAU 


Cũng giống như việc thừa nhận hai loại khổ đau - thể chất 
và tinh thần - Phật giáo cũng xác nhận sự tồn tại của cả hai 
loại ảnh hưởng tỉnh thần và thê chất là nguyên nhân làm sinh 
khởi đau khô. Chăng hạn, các tổn thương vật lý tạo ra đau đớn 
về thể chất vả cũng có thê gây hậu quả thống khổ về tinh thần. 
Mặt khác, các thái độ nhất định như là kiêu ngạo, thiếu tự tin, 
thèm muốn, thù địch và ghen tức cũng có thê gây ra sự khổ 

163 


não về tinh thần, và những thúc bách tinh thần này cũng có 
thê dẫn người ta tới các hành vi tạo ra sự đau đớn thê xác. 
Cũng có điều rõ ràng là những đau ốm và tổn thương thẻ chất 
không nhất thiết gây hậu quả buồn đau về tinh thần - chúng 
không gây hậu quả như thế cho tất cả mọi người bất cứ khi 
nảo có các sự kiện vật lý như vậy xảy ra - và những đau khổ 
tỉnh thân cũng có thê sinh khởi ngay cả khi không có bất kỳ 
ảnh hưởng vật lý rõ rệt nảo. Chẳng hạn, người ta có thể cảm 
thấy buồn khổ sâu sắc vì không nhận được một cuộc điện 
thoại từ ai đó. Điều này không có ý nói là không có các mối 
tương quan sinh lý học thần kinh với trạng thái buồn khổ như 
thế - nghĩa là không có các sự kiện não bộ có thể là cần thiết 
cho sự sinh khởi trạng thái buồn khổ đó - nhưng không có 
băng chứng cho thấy các tiến trình vật lý là những nguyên 
nhân chính yếu gây ra sự đau buồn của một người. Thật ra, 
Phật giáo Tây Tạng xác nhận rằng tất cả những trạng thái tỉnh 
thần mà con người trải nghiệm quả là có các tương quan sinh 
lý trong cơ thể, nhưng không hạ thấp các trạng thái tỉnh thần 
được thể nghiệm một cách chủ quan thành các trạng thái cơ 
thê thuần túy khách quan. 


Đức Dalai Lama đã nhiều lần khẳng định rằng, nếu các 
yếu tố nảo trong Phật học, bao gồm cả quan điểm Trung quán, 
bị bác bỏ một cách thuyết phục bởi các chứng cứ thực nghiệm 
mới hay lập luận vững chắc, thì những yếu tố đó phải bị loại 
bỏ. â hiều nhà thần kinh học ngày nay cho rằng các tiến trình 
tinh thần thực ra không gì khác hơn là các tiến trình não bộ: 
Tất cả các hiện tượng tinh thần hoặc là đồng nhất với các sự 
kiện não bộ hoặc hoàn toàn được tạo ra bởi chúng và không 
hề có sự tôn tại tách biệt với các sự kiện não bộ. Quan điểm 
nảy không tương hợp với Phật giáo, vậy nên nếu có các lập 

164 


luận thuyết phục để chấp nhận nó thì Phật học cần phải được 
xem xét lại một cách tương ứng. 


Sự phát triển liên tục về số lượng các khám phá thần kinh 
học về sự tương ứng giữa các tiến trình tinh thần nhất định với 
các sự kiện thần kinh cụ thể có thê được diễn dịch hợp lý theo 
một trong hai cách. Thứ nhất, chứng cứ này có thê gợi ý răng 
các tiến trình tinh thần là đồng nhất hay ít ra cũng là đi kèm 
với các tiễn trình não tương ứng. â ếu đúng vậy thì đây có thê 
xem là chứng cứ hỗ trợ cho quan điểm duy vật rằng tâm thức 
chỉ đơn thuần là một chức năng của não bộ, nhưng chắc chắn 
đây không phải là kết luận hợp lý duy nhất có thể rút ra từ 
chứng cứ này. Cách diễn dịch khác là, các tương ứng như thế 
giữa các tiến trình tinh thân và thần kinh có thể biểu thị rằng 
các tiến trình tỉnh thần xảy ra trong sự phụ thuộc vào các tiễn 
trình não. Điều này gợi ý về một mối quan hệ nhân quả giữa 
hai loại hiện tượng, để ngỏ khả năng có thể có những nguyên 
nhân khác - có thể là một bản chất nhận thức phi vật lý - vôn 
là cần thiết cho việc tạo ra các tiễn trình tinh thần. 


Kinh nghiệm tri giác thông thường cho thấy rằng các sự 
kiện tinh thần và vật lý gây ra các ảnh hưởng nhân quả tác 
động lẫn nhau. Từ lâu ta đã biết rằng các kích thích vật lý từ 
môi trường và thân thể của chúng ta ảnh hưởng đến các nhận 
thức, tư duy và cảm xúc. Và các hoạt động tỉnh thần - bao 
gồm chính các nhận thức, tư duy, và cảm xúc đó - lại ảnh 
hưởng đến thân thê. Phật giáo xem các hỗ tương nhân quả như 
thế chỉ là giá trị bề mặt; cả tác nhân vật lý lẫn tinh thần đều 
không được loại trừ dựa vào bất cứ giả thiết suy luận nảo. 
Phật giáo xem các sự kiện tinh thần thể nghiệm một cách chủ 
quan như là phi vật thể trong ý nghĩa rằng chúng không tạo 


165 


thành từ các hạt sơ cấp; và xem các sự kiện vật lý như là phi 
tinh thần trong ý nghĩa rằng chúng không thuộc về bản chất 
nhận thức. Theo như kiểu giới hạn của chủ trương nhị nguyên 
này, thì loại cơ chế vật lý nào có thể giải thích cho sự tương 
tác nhân quả giữa hai loại hiện tượng này? Câu hỏi này giả 
định rằng tất cả các nguyên nhân đều đòi hỏi phải có cơ chế 
vật lý, nhưng giả định này chưa từng được các nhà Phật học 
nÊu Ta. 


Với tôi, không có bằng chứng cho thấy ngành vật lý 
đương thời bác bỏ quan điểm nhị nguyên giới hạn đưa ra bởi 
quan điểm Trung quán. Vũ trụ học hiện đại gợi ý rằng thế giới 
vật lý có thê đã từng hình thành từ chính không gian, vôn 
không bao gồm các hạt tử vật chất vả do đó là phi vật thê 
trong ý nghĩa của từ ngữ này theo Phật giáo như vừa nói trên. 
â hiều nhà vật lý giờ đây cũng xem thời gian là rất giống như 
một chiều của không gian, và ngay cả năng lượng tự nó cũng 
không nhất thiết là một thực thể vật chất hoàn toàn khách 
quan. Trong khi nguyên lý bảo toàn năng lượng đã từng được 
các nhà thần kinh học thừa nhận như một định luật vật lý loại 
trừ bất cứ ảnh hưởng phi vật thể nảo trong thế giới vật lý, thì 
Richard Feynman (bản thân là một nhà vật lý nổi tiếng)” chỉ ra 
rằng đây là một nguyên lý toán học và không phải sự mô tả 
một cơ chế hay bất kỳ điều gì cụ thể. Ông nói thêm rằng, 
trong vật lý học ngày nay, chúng ta hoàn toàn không biết năng 





* Richard P. Feynman (1918-1988), nhà vật lý người Mỹ, đoạt giải Nobel 
Vật lý vào năm 1965 cùng với một người Mỹ khác là dJulian S. 
Schwinger và một người Nhật là Tomonaga Shinichiro. (ND) 


1ó6 


lượng là gì,' để ngỏ khả năng, như các nhà Trung quán đề 
xuất, rằng năng lượng theo như ta nhận thức không phải là 
một cái gì tôn tại hoàn toàn khách quan như một thực thể vật 
lý độc lập. Do nơi khả năng chuyên đổi giữa khối lượng và 
năng lượng”, điều này cũng làm nảy sinh những vấn đề lý thú 
về trạng thái bản chất của vật chất. 


Euan Squires, một nhà vật lý lý thuyết đương đại, xác 
nhận một cách dứt khoát rằng các định luật bảo toàn của vật lý 
không nên được dùng như nên tảng Tông, chắc để bác bỏ giả 
thuyết nhị nguyÊn, về tâm thức và vật chất.” Trước khi có công 
trình của â ewton,ˆ các nhà vật lý đã tin rằng tất cả Các lực chỉ 
hoàn toản là các hiệu ứng “đây xa ra hoặc hút lại gần” của các 
vật thể vật chất, nhưng định luật hấp dẫn lực của â ewton nói 


1 Xem The Feynman Lectures on Physics (Reading, Mass.: Addison- 
Wesley, 1963), trang 42, tác giả R. P. Feynman, R. B. Leighton và M. 
Sands. 


? Sự chuyển hóa giữa khối lượng và năng lượng được nhà vật lý lỗi lạc 
Albert Einstein (1879 - 1955) mô tả trong thuyết tương đối hẹp của ông 
E = mc”. Trong đó, E là năng lượng m là khối lượng và c là hằng số 
vận tốc ánh sáng. Nguyên lý này là tiền đề cho việc tạo ra bom nguyên 
tử cũng như các nhà máy điện nguyên tử ngày nay. 


3 Xem Conscious Mind in the Physical World (Bristol: Adam Hilger, 1990), 
trang 22, tác giả Euan Squires. 


*_Isaac Newton (1642-1727), người Anh, là nhà vật lý, toán học và triết 


học tự nhiên, là một trong các nhà khoa học vĩ đại nhất. Ông đặt nền 
tảng cho cơ học và giải tích toán học cổ điển. Định luật hắp dẫn được 
ông tìm ra vân có giá trị trong vật lý hiện đại cho rằng hai vật thể bắt kỳ 
sẽ hút nhau 1 lực tỉ lệ thuận với khối lượng và tỉ lệ nghịch với bình 
phương khoảng cách giữa chúng (ND) 


167 


ngược lại rằng, sự có mặt của một vật thể ở một nơi có thể gây 
ra ảnh hưởng đến một vật thể khác trong khoảng cách rất xa 
tùy ý, mả không cần đến sự can thiệp của bất cứ phương tiện 
hay cơ chế nào. Do đó, Squires chỉ ra rằng, chủ trương vật 
chất theo cách hiểu hẹp nhất đã kết thúc vào thế kỷ 17. Tương 
tự, cho đến cuối thế kỷ 19, hầu hết các nhà khoa học đều nhìn 
thế giới theo quan điểm chủ nghĩa vật chất cơ giới, vốn đòi 
hỏi một phương tiện vật chất cho sự truyền ánh sáng. â hưng 
nguyên lý cơ học này cũng trở nên lỗi thời khi Maxwell chứng 
minh bằng toán học rằng không hề cần đến phương tiện vật 
chất nào cả. Và Michelson" và Morley chứng minh bằng thực 
nghiệm sự không có mặt của bất kỳ chứng cứ vật lý nào cho 
một phương tiện như thế. Do đó, nguyên lý cơ học cô điển đã 
bị đào thải trong thế kỷ 19 và thậm chí cảng bị chôn sâu bởi 
các khám phá trong lĩnh vực cơ học lượng tử của thế kỷ 20. 
Trong những thí dụ nêu trên, các giả định dựa vào sự suy đoán 
đã bị loại bởi những tiến bộ về tri thức trong tinh thần thâm 
vấn khoa học cao nhất 


Trở lại với sự giải thích của Phật giáo về các tác động qua 
lại giữa thân và tâm, nếu các tiến trình tinh thần và vật lý 
không ảnh hưởng đến nhau bằng vào một cơ chế nào đó, vậy 
làm thế nào chúng tương tác với nhau? Phật giáo mở đầu bằng 
việc xác nhận giá trị của kết luận dựa theo tri giác thông 





* Albert A. Michelson (1852-1931), nhà vật lý người Mỹ gốc Đức, đoạt 
giải Nobel Vật lý năm 1907. (ND) 


? Tiến sĩ Alan Wallace đã khảo sát toàn diện chủ đề này từ quan điểm 
Phật giáo trong sách Choosing Reality: A Buddhist View of Physics 
and the Mind. (Ithaca, Snow Lion, 1996). 


168 


thường rằng các hiện tượng tỉnh thần và vật chất có ảnh 
hưởng lẫn nhau - điều mà các nhà khoa học trong hội nghị này 
cũng hoàn toàn thừa nhận. Sự thừa nhận này dựa trên cơ sở sự 
giải thích rất rõ ràng của Phật giáo về quan hệ nhân quả: A chỉ 
có thể được xem lả nguyên nhân của B nếu (1) A xuất hiện 
trước B và (2) khi sự xuất hiện của A bị ngăn chận thì sự xuất 
hiện của B cũng bị ngăn chận. ä hư vậy, lý thuyết hiện tượng 
nhân quả này không nhất thiết cần đến một cơ chế. 


â hư đức Dalai Lama đã chỉ ra, có một sự phân chia thành 
hai lớp đơn giản của quan hệ nhân quả và điều đó liên quan 
chặt chẽ đến bản chất của ý thức. A có thể là nguyên nhân 
chính yếu của B, trong trường hợp nó thực sự chuyên dạng 
thành B, hay A có thể là nguyên nhân phối hợp của B, trong 
trường hợp nó góp phần cho sự xuất hiện của B, nhưng không 
chuyển dạng thành B. Vậy, nếu các trạng thái tinh thần thực 
sự không gì khác hơn là các trạng thái não bộ, thì không có 
vẫn đề gì trong việc khăng định các sự kiện sinh lý thần kinh 
trước đó chuyên dạng thành các trạng thái tinh thân, và vì thế 
có vai trò như là các nguyên nhân chính yếu của các trạng thái 
tinh thần đó. â hưng để kết luận chắc chắn rằng các sự kiện 
tinh thần là đồng nhất với những sự kiện thân kinh tương ứng 
của chúng - hay cho rằng các sự kiện tinh thần đó chỉ đơn giản 
là một chức năng hay trạng thái của các trạng thái não bộ 
tương ứng - thì phải chứng minh bằng thực nghiệm rằng cả 
hai sự kiện xảy ra đồng thời chứ không tiếp nối nhau. Điều 
này đòi hỏi phải biết được thời điểm chính xác khi một sự 
kiện tỉnh thần xảy ra và thời điểm chính xác khi sự kiện thần 
kinh tương ứng của nó xảy ra, và xác định xem liệu hai thời 
điểm đó là đồng thời hay tiếp nối nhau. Trong phạm vi kiến 
thức của tôi thì điều này chưa từng được thực hiện, và tôi 

169 


cũng không biết phải làm thế nào để thực hiện được điều này 
với một độ chính xác cân thiết. â ếu các hiện tượng tính thần 
được sản sinh từ các hiện tượng thần kinh trước đó, thì cả hai 
không thể đồng nhất. Trong trường hợp đó, câu hỏi hợp lý có 
thê đưa ra là: Các tiến trình vật lý giữ vai trò như các nguyên 
nhân chính yếu hay như những nguyên nhân phối hợp cho các 
tiễn trình tỉnh thần? 


â êu các sự kiện vật lý trong khi gây ra các hiện tượng 
tinh thần phi vật lý sẽ chuyển dạng vào các hiện tượng tỉnh 
thần đó, thì khối lượng và năng lượng của các sự kiện vật lý 
đó hắn phải mắt đi trong tiến trình này. Quan điểm nảy bị bác 
bỏ bởi cả Phật giáo lẫn khoa học, dù là với những lý lẽ khác 
nhau. Vì thế, Phật giáo đề xuất rằng các tiến trình vật lý có thể 
giữ vai trò phối hợp, nhưng không chính yếu, trong việc gây 
ra các hiện tượng tính thần. Trong khi đó, các sự kiện vật lý 
thường giữ vai trò như nguyên nhân chính yếu của những sự 
kiện vật lý tiếp theo sau. â hưng điều này làm nảy sinh câu 
hỏi: â ếu các tiến trình vật lý liền trước đó chỉ giữ vai trò như 
các nguyên nhân phối hợp, thì điều gì là nguyên nhân chính 
yếu của các sự kiện tinh thân, nếu có? Còn nếu các tiến trình 
tinh thần không có nguyên nhân chính yếu, thì điều nảy sẽ 
hảm ý rằng chúng khởi lên không từ đâu cả. Phật giáo bác bỏ 
khả năng này, cũng giống như đã bác bỏ quan điểm cho rằng 
các sự kiện vật lý có thể khởi lên không từ đâu cả. 


Kết luận của Phật giáo là: các sự kiện tinh thần xảy ra 
trước giữ vai trò như các nguyên nhân chính yếu của các sự 
kiện tinh thần theo sau. Đôi khi, một số trạng thái tinh thần 
nhất định chuyển sang trạng thái tiềm tảng, chăng hạn như 


170 


nhãn thức" tiềm ân khi ta ngủ. â hưng dòng tương tục của tâm 
thức thì không bao giờ mât đi và cũng không bao giờ khởi lên 
không từ đâu cả. 


Toàn bộ nền Phật học đều liên quan đến việc nhận diện 
bản chất và nguồn gốc của đau khô cũng như tìm ra các 
phương thức để loại trừ khổ đau tận cội nguồn của nó. Chủ 
yếu dựa vào sự khảo sát bằng các phương thức suy nghiệm và 
luận lý, Phật giáo quan tâm trước nhất đến các phiền não tinh 
thần, phân biệt với các bệnh tật thể chất, và chú ý tới các 
nguyên nhân tinh thần của sự đau buôn nhiều hơn là những 
nguyên nhân vật lý. Trong việc tìm hiểu các nguyên nhân vật 
lý của sự đau khổ tinh thần, Phật giáo có rất nhiều điều để học 
hỏi từ khoa thần kinh học hiện đại. Trong Phật giáo không có 
điểm nào bác bỏ các ảnh hưởng của di truyền, sự mất cân 
băng điện hóa trong não bộ và những loại tổn thương não 
khác góp phần gây ra các rối loạn chức năng tinh thần, nhưng 
trước những chứng cứ thuyết phục như thế, người Phật tử có 
thể nêu ra các câu hỏi như là: â ếu hai người cùng chịu một 
kiểu rỗi loạn tinh thần nào đó do di truyền, tại sao một người 
gục ngã trước căn bệnh còn người kia thì không? Tương tự, 
hai người cùng hứng chịu các loại chấn thương rất giống 
nhau, nhưng phản ứng tâm lý của họ có thê rất khác nhau. Sự 





1 Nhãn thức: năng lực nhận biết hình sắc. Phật giáo quan niệm có những 
năng lực nhận biết khác nhau đối với các đối tượng khách quan, như 
nhãn thức là năng lực nhận biết hình sắc, nhĩ thức là năng lực nhận 
biết âm thanh... cùng với tỉ thức (nhận biết mùi hương), thiệt thức 
(nhận biết vị nếm), thân thức (nhận biết sự xúc chạm) và ý thức (nhận 
biết các tư tưởng) tạo thành sáu thức (Lục thức), tương ứng với sáu 
trần (Lục trần) là 6 đối tượng khách quan vừa kể. (ND) 


171 


giới hạn việc theo đuôi các câu hỏi như vậy riêng trong phạm 
vi các nguyên nhân sinh lý có vẻ như không thỏa đáng, cho dù 
khuynh hướng siêu hình của người ấy có là gì đi nữa. Sự xác 
định một nguyên nhân vật lý của một rỗi loạn tinh thần không 
loại trừ khả năng còn có các nhân tố tâm lý quan trọng cũng 
liên quan đến nó. Vì thế, việc khuyên một người né tránh hay 
xử lý tốt một số tình huồng có thể dẫn tới các vấn đề tinh thần 
nảo đó là lời khuyên đúng đắn. Tuy nhiên, đạo Phật chú trọng 
nhiều hơn đến việc nhận diện và chữa lành các tiến trình tinh 
thần nội tâm làm cho một người dễ bị tồn thương bởi những 
tác động từ bên ngoài như thế. Thay vì cố sức kiểm soát hay 
tránh né hoàn cảnh bên ngoài, đạo Phật nhận ra rằng có nhiều 
tình huống khó khăn bên ngoải là không thể kiểm soát và đôi 
khi không thể tránh né. Do đó, đạo Phật tập trung chủ yếu vào 
việc tìm hiểu khả năng linh hoạt của tâm thức, đặc biệt là 
trong ý nghĩa làm cho tâm thức giảm bớt được khuynh hướng 
đau khổ, bất chấp môi trường xung quanh. 


Tóm lại, Phật giáo nhắn mạnh vào việc kiểm soát tự tâm 
hơn là kiểm soát môi trường chung quanh. Đây có thể là lý do 
tại sao đức Dalai Lama biểu lộ một mối quan tâm như thế về 
các nguyên nhân gây các chứng rối loạn tinh thần, chăng hạn 
như chứng trầm cảm kinh niên, bởi vì Phật giáo quan tâm đến 
việc trừ bỏ các nguyên nhân chính yếu của những rối loạn như 
thế, không chỉ đơn giản là việc điều trị các triệu chứng. Bất 
chấp các tiến bộ y học trong hiểu biết về chứng trầm cảm kinh 
niên, Lewis Judd vẫn thẳng thắn thừa nhận rằng các loại thuốc 
chống trầm cảm không “chữa khỏi” các rối loạn này; chúng 
chỉ “đối phó” hay “kiềm chế” các rỗi loạn nảy khi các thầy 
thuốc lâm sàng “cố gắng loại bỏ các triệu chứng”. Điều này 
trước mắt có thể là hết sức hữu ích, nhưng nhắm đến lâu dải 

112 


thì Phật giáo nhắn mạnh tầm quan trọng của việc xác định các 
nguyên nhân cần và đủ của tất cả các dạng rối loạn tinh thần 
với hy vọng răng chúng có thể bị loại trừ và người bệnh có thê 
hoàn toàn bình phục. 


Tại sao y học rất thường tự giới hạn với các giải thích liên 
quan đến nguyên nhân vật lý và rất nhanh chóng chuyển 
hướng những ảnh hưởng khác sang phạm trù được gọi một 
cách hoa mỹ là “các hiệu ứng giả dược” (nên nhớ rằng giả 
dược được định nghĩa như là các chất không có những hiệu 
quả y học đáng kể)? Tôi ngờ rằng điều này phần lớn do nơi sự 
kiện là trong 300 năm theo sau thời kỳ Cách mạng Khoa học” 
đã không có ngành khoa học nào về tâm thức ở Tây phương, 
và trong 100 năm đầu tiên phát triển ngành tâm lý học thì bản 
chất, nguồn gốc và hiệu lực nhân quả của ý thức đã bị bỏ qua 
một cách phô biến với ngoại lệ ngắn ngủi của một vài nhà nội 
quan học như William James.” ä hư James đã nhận xét, những 
hiện tượng mà ta hết sức chú tâm vào sẽ trở nên có thật đối 
với ta, và những hiện tượng mà ta không quan tâm tới sẽ mờ 
nhạt đi thành trạng thái của các trình hiện tưởng tượng, mờ ảo, 
cuối cùng là tương đương với chẳng có gì cả.” Trong khi não 


1 Thời kỳ Cách mạng Khoa học (Scientific Revolution): giai đoạn được 
xác định vào khoảng năm 1500 đến 1700, là thời kỳ các nền tảng khoa 
học hiện đại được thiết lập ở Tây Âu. (ND) 


? William James (1842-1910), triết gia người Mỹ và là nhà tâm lý học, 
người đã phát triển triết lý của chủ nghĩa thực nghiệm. (ND) 


3 Xem “The Perception of Reality” trong sách The Principles of 


Psychology (New York: Dover Publications, 1950) của William James, 
trang 290-291. 


173 


bộ đã trở thành rất thật đôi với các nhà khoa học quan sát nó, 
thì các tương quan vật lý của hoạt động tinh thân, do không có 
được sự phát triển các kỹ thuật tỉnh vi tương đương để trực 
tiếp thám sát các hiện tượng tính thần, các hiện tượng chủ 
quan như là hình ảnh tinh thân, lòng tin, cảm xúc và chính tự 
thân ý thức, đã bị xem một cách phô biến như các hiện tượng 
phụ không thật của não bộ. 


Các thiền giả Phật giáo thì ngược lại, từ lâu đã không lưu 
tâm đến các ảnh hưởng của não bộ lên tâm thức, và do đó cho 
rằng các ảnh hưởng này, nếu có, là không đáng kẻ. ä hưng họ 
đã phát triển một phạm vi rộng lớn các phương pháp quán 
chiếu và SUY nghiệm nội tâm để rèn luyện. sự tập trung tâm ý 
nhằm trực tiếp khảo sát về bản chất, nguồn gôc và hiệu lực 
nhân quả của các hiện tượng tinh thần, bao gồm bản thân ý 
thức; và để chuyên hóa tâm thức theo các chiều hướng có lợi. 
Kinh nghiệm rút ra từ sự thực hành đạo Phật trong nhiều thế 
kỷ qua nói lên rằng tâm thức có thể linh hoạt hơn và tiềm ân 
một năng lực lớn lao hơn nhiều so với giả định hiện nay của 
khoa học hiện đại. Tuy nhiên, như đức Dalai Lama có lần đã 
nhận Xét, những phát biểu như thế cũng giống như giấy bạc. 
â ếu muốn gán một giá trị cho chúng, ta phải xác nhận được 
rằng chúng được bảo chứng bởi kinh nghiệm có giá trị. Chỉ có 
những kinh nghiệm đó mới là lượng vàng bảo chứng cho loại 
tiền tệ là các phát biểu như trên của Phật giáo. 


Liệu khoa nhận thức học hiện đại có đủ hiểu biết về não 
bộ và tâm thức để kết luận mà không sợ sai lầm rằng giả 
thuyết về một tâm thức phi vật lý là vô ích? Khi được hỏi 
chúng ta hiện nay hiểu được bao nhiêu phân trăm về chức 
năng của não bộ, nhà thần kinh học Robert Livington trả lời: 


174 


“Khoảng 0,5%”, và Lewis Judd cũng tán thành: “Chúng ta 
hầu như chỉ mới khảo sát được phần cạn cợt nhất.” Dù vậy, 
người ta vẫn có thể theo quan điểm duy vật về tâm thức trên 
cơ sở là không có chứng cứ khoa học nảo về sự tồn tại của bất 
kỳ một hiện tượng phi vật lý nào cả, nên giả thiết về một tâm 
thức phi vật lý không phải xem xét đến, dù chỉ trong chốc lát. 
Đây hắn là một kết luận rất vững chắc nếu như khoa học phát 
triển được các thiết bị để phát hiện sự có mặt của các hiện 
tượng phi vật lý và các thiết bị đó xác nhận là không hè có các 
hiện tượng này. Tuy nhiên, trong phạm vi hiểu biết của tôi thì 
chưa từng có thiết bị nào như thế. Do đó, phát biểu rằng 
không có chứng cứ khoa học nào về sự tôn tại của bất kỳ hiện 
tượng phi vật lý nào là vô căn cứ. â ếu các nhà thần kinh học 
đã có một hiểu biết toàn diện về tất cả các nguyên nhân cần và 
đủ cho việc tạo ra ý thức, và nếu tất cả các nguyên nhân đó 
đều là nguyên nhân vật lý, thì tất cả các lý thuyết nhị nguyên 
của tâm thức và não bộ hăn phải bị bác bỏ. â hưng các nhà 
thần kinh học hiện thời đồng ý rằng họ còn cách rất xa mục 
tiêu đó. 

Cũng thích đáng khi nêu ra rằng, nói một cách nghiêm 
khắc thì vẫn chưa có bằng chứng khoa học nào về sự tôn tại 
của ý thức! Các nhà khoa học biết được sự tỒn tại của nó chỉ 
vì tự mình nhận biết, và họ suy diễn trên cơ sở không khoa 
học đó, rằng các sinh vật tương tự khác cũng có ý thức. 
â hưng một thực thể khác phải tương tự như thế nào với con 
người mới có thể cho là có ý thức? Khi xét đến sự có mặt hay 
văng mặt của ý thức trong một bào thai con người chưa sinh 
ra và trong các loài vật thì không có được sự nhất trí khoa 
học, vì lý do đơn giản là không có phương tiện khoa học nào 
để phát hiện sự có mặt hay vắng mặt của ý thức trong bất kỳ 


175 


thực thể nào. Điều này cho thấy sự thiếu thốn tri thức khoa 
học hiện nay về bản chất, nguồn gốc và hiệu lực nhân quả của 
ý thức. Lưu ý đến điều này, bây giờ chúng ta chuyển sang đề 
tài sự chấm dứt của khổ đau và khả năng có sự văng bặt của 
tự thân ý thức. 


SỰ THẠT VỀ SỰ CHÁM DỨT KHỎ ĐAU 


Khi toàn bộ khổ đau đã được nhận diện và các nguyên 
nhân cần và đủ của nó đã được phát hiện, câu hỏi Phật giáo 
đưa ra là: Có thể nào vĩnh viễn thoát khỏi khổ đau và cội 
nguồn của nó hay không? â hiều nhà khoa học sẽ trả lời với sự 
khăng định nhanh chóng: Khi bạn chết, tất cả các kinh nghiệm 
của bạn đều ngưng lại, vì ý thức tan biến mắt. â ói cách khác, 
sự chấm dứt của khô đau xảy ra do sự diệt mất cá nhân. Trong 
khi điều này thường được nâng lên thành quan điểm khoa học, 
thì từ góc nhìn của Phật giáo, tình trạng thiếu hiểu biết của 
thân kinh học hiện thời về nguồn gốc và bản chất của ý thức 
tạo ra độ tin cậy rất thấp đôi với bất kỳ kết luận nào mà các 
nhà khoa học có thê rút ra về tác động lên ý thức của cái chết 
về mặt sinh học." 


Phật giáo Tây Tạng xác nhận rằng trong tiến trình của sự 
chết, các giác quan thông thường và năng lực nhận thức trở 
nên tiềm tảng. Kết quả cuối cùng của tiến trình nảy - khi tất cả 
năng lực tinh thần bình thường của chúng ta đã mắt đi - không 





1 Về cơ bản, Phật giáo không cho rằng “chết là hết”. Vì thế, cái chết mà 
chúng ta nhìn thấy được chỉ được xem là cái chết của thân xác, hay 
cái chết về mặt sinh học mà thôi. (ND) 


176 


phải là sự đoạn diệt tâm thức, mà là sự hiển lộ của tâm thức 
rất vi tế mà từ đó tất cả các tiến trình tinh thần khởi nguồn. 
Theo Phật giáo Tây Tạng, sự hiện diện của tâm thức vi tế này 
không phụ thuộc vào não bộ, cũng không đòi hỏi sự mất đi 
của ý thức. Đúng hơn, kinh nghiệm của loại tâm thức này là 
kinh nghiệm của sự nhận biết trực tiếp vả nguyên sơ, được 
xem như là nền tảng cấu thành của thế giới tự nhiên. Khi sự 
nối kết giữa tâm thức vi tế này và thân thê bị cắt đứt, cái chết 
xảy ra. â hưng tâm thức này không biến mắt. â gược lại, từ nơi 
tâm thức này tạm thời khởi lên một thân thể tỉnh thân 
(thân trung ấm), tương tự như loại thân thể phi vật lý mà 
người ta có trong giấc mơ. Theo sau cái chết của một người là 
một chuỗi kinh nghiệm tương tự như trong giấc mơ, rồi sau đó 
“thân thể tỉnh thần” này cũng “chết đi”, và ngay khoảnh khắc 
tiếp theo đó thì đời sống kế tiếp bắt đầu, chẳng hạn như trong 
tử cung của người mẹ tương lai. Trong suốt thời gian phát 
triển bảo thai, các giác quan và năng lực nhận thức khác nhau 
được phát triển dựa vảo sự thành hình của cơ thể. â hưng ý 
thức tinh thần được cho là đã có mặt từ thời điểm thụ thai. 


â hững gì là nền tảng kinh nghiệm của lý thuyết luân hồi 
vừa được trình bày sơ lược trên? â hiểu thiền giả Tây Tạng 
bậc cao nói răng họ có thể nhớ lại được các sự kiện trong lần 
chết trước đây của họ, những kinh nghiệm tương tự như trong 
giấc mơ theo sau đó, và tiễn trình của sự thọ sinh. Trong nhiều 
trường hợp, họ cũng nhớ lại được các sự kiện chi tiết từ những 
kiếp sống quá khứ; vì theo thuyết này thì các kí ức được lưu 
giữ trong dòng tương tục của tâm thức được mang theo từ 
kiếp này sang kiếp khác. â hững người không tu tập thiền định 
cũng có thể có khả năng nhớ lại các tiền kiếp của họ, như 
trong thí dụ đức Dalai Lama đã đưa ra về hai cô gái ở Ân Độ 

177 


nói răng họ nhớ lại được tên của những người họ quen biết 
trong kiếp trước. Tuy nhiên, theo Phật giáo thì hầu hết người 
ta không thể nhớ được tiền kiếp của họ, vì các kinh nghiệm đó 
bị che khuất bởi các kinh nghiệm gần hơn của đời sống hiện 
tại, cũng giống như hầu hết những người lớn chỉ nhớ được rất 
ít về thời thơ ấu của chính đời sống này. 


Trong hội nghị này, sự khó khăn của các nhà khoa học 
trong việc nhận hiểu khái niệm tâm thức vi tế của Phật giáo có 
vẻ như thật kỳ lạ, bởi vì ý niệm về các hiện tượng vật lý vi tế 
là phổ biến trong khoa học. Chăắng hạn, trường điện từ của 
một đơn điện tử là một hiện tượng vi tế, chỉ có thể được nhận 
biết bởi các thiết bị rất tỉnh vi. Cũng vậy, ánh sáng từ các 
thiên hà cách xa hảng tỉ năm ánh sáng là rất vi tế và chỉ có thể 
được phát hiện bởi các kính viễn vọng rất mạnh và tinh vi. 
Tương tự, Phật giáo thừa nhận sự tồn tại của các trạng thái vi 
tế của sự nhận biết và các sự kiện tinh thần mà chỉ có thể được 
phát hiện với sự chú tâm nhạy cảm, tập trung bền vững. Ý 
thức thông thường quá thô thiển và không ổn định nên không 
thể nhận ra các hiện tượng như thế, nhưng Phật giáo đã phát 
minh ra rất nhiều phương thức rèn luyện sự định tâm - mà 
khoa học hiện đại không biết tới - để tâm thức có thể nhận biết 
chắc chắn các hiện tượng tỉnh thần và vật lý ngày càng vi tế 
hơn." Trong khi các trạng thái vi tế của sự nhận biết chỉ có thể 
được nhận ra bởi sự nhận biết rất tinh tế, thì ngay cả các trạng 
thái tinh thân thô thiển nhất, chăng hạn như sự giận dữ (có thê 
được nhận biết chắc chắn một cách trực tiếp bởi một tâm thức 





1 Các phương thức này được bàn đến một cách chỉ tiết trong tác phẩm 
The Bridge of Quiescense Experiencing Tibetan Buddhist Meditation 
(Chicago: Open Court, 1997) của B. Alan Wallace. 


178 


bình thường không tu tập) thì vẫn không thể phát hiện trực 
tiếp bởi các thiết bị vật lý của thần kinh học hiện đại: họ chỉ 
phát hiện được các tương quan thân kinh tâm lý của những 
trạng thái tinh thần như thế và các biểu hiện vật lý khác có 
liên hệ. Do đó, mọi trạng thái của ý thức có thể xem là quá vi 
tế đến mức thần kinh học hiện đại không thê phát hiện. 


Trong khi ở Tây phương niềm tin vào kiếp sau hay sự 
tương tục của tâm thức sau khi chết thường chỉ được xem như 
một cách hành xử lạc quan của niềm tin, thì Phật giáo trái lại 
cho rằng niềm tin vào sự chấm dứt một cách tự động và vĩnh 
viễn của khô đau ở thời điểm chết do sự biến mất của ý thức 
chỉ là một cách hành xử lạc quan của niềm tin mà không có 
các cơ sở thực nghiệm hay lập luận thuyết phục nào đề hỗ trợ. 
Phật giáo quả thật có nói răng khổ đau cùng với nguồn gốc 
của nó có thể diệt trừ tận gốc một cách vĩnh viễn, nhưng điều 
này đòi hỏi một sự tinh luyện khéo léo và lâu bên của tâm 
thức và sự diệt trừ nguyên nhân căn bản của khổ đau - cụ thể 
là vô minh và ảo tưởng - thông qua việc nuôi dưỡng tuệ giác 
thiền định và tri thức. ä hững phương thức để phát triển một 
tuệ giác như thế được trình bảy trong con đường hướng đến sự 
giải thoát của Phật giáo. 


SỰ THẠT VỀ CON ĐƯỜNG DIỆT KHỎ 


Theo Phật giáo Tây Tạng, gốc rễ nền tảng của khổ đau là 
một loại vô minh có tính bắm sinh về bản chất cá tính của 
chính mình, ý thức của chính mình, và thế giới mà mình nhận 
thức. Truyền thống này xác nhận răng tất cả mọi người đều 
sinh ra với những sự vô minh này, trừ những người đã được 


179 


giác ngộ ở bậc cao. â hưng sự vô minh này có thể bị suy yếu 
đi và thậm chí là bị loại bỏ hoàn toàn. Một cách cụ thể, do ảnh 
hưởng của sự vô minh bâm sinh như vậy, ta bám chấp vào 
tính nhị nguyên tuyệt đối của ta và người khác, và điều này lại 
dẫn tới sự cụ thể hóa tất cả kiểu loại hiện tượng tỉnh thần và 
vật lý, cũng như là sự phân chia của chính hai phạm trù tinh 
thần và vật chất. Theo quan điểm Trung quán, loại vô minh 
như thế bị đối trị bởi việc nhận biết rõ cách thức mà tất cả các 
hiện tượng, kế cả bản ngã, tồn tại như là các sự kiện có quan 
hệ một cách phụ thuộc lẫn nhau như đã mô tả trước đây trong 
luận văn này. 


Cùng với sự vô minh bâm sinh như thế, con người còn là 
đối tượng của một loại khổ não tỉnh thần thứ hai được biết 
như là vô minh ức đoán. Không ai sinh ra sẵn có loại vô minh 
nảy, nó thực ra được tiếp nhận thông qua sự truyền bá và ức 
đoán sai lầm. Phật giáo luôn cho răng do kết quả của việc tiếp 
nhận các giả định ức đoán không có căn cứ, ta có thể trở nên 
nhằm lẫn nhiều hơn so với khi không nhận được bất kỳ sự 
giáo dục chính thức nảo. 


Vì vậy, nhiệm vụ đúng đắn của việc rèn luyện trong Phật 
giáo là không truyền thụ cho người ta những giáo điều định 
sẵn hay một loạt các nguyên lý triết học. Thay vì vậy, phải 
khích lệ người ta tự mình khảo sát và kiểm định các giả thiết 
được ấp ủ lâu nhất về bản chất của thực tại. Bằng cách liên tục 
kiểm tra lại các giả định của chúng ta qua sự khảo sát khắt khe 
bằng phương pháp quan sát cân thận và lập luận rõ ràng, ta tự 
tạo ra khả năng khám phá và xóa bỏ sự nhằm lẫn do ức đoán 
của chính mình. Một khi sự nhằm lẫn này được quét sạch, ta 
sẽ đạt đến một mức độ có hiệu quả hơn nhiều trong việc nhận 


180 


biết và chế ngự phần vô minh bẩm sinh tiềm ấn cùng với 
những đau khổ tinh thần do nó gây ra. Trong đạo Phật, sự lành 
mạnh tỉnh thần và mức độ trưởng thành tâm linh có thể được 
đo lường trong mối quan hệ trực tiếp với sự thành công của 
một người trong việc chế ngự hai loại khổ não tinh thần này. 


Trong khi lưu tâm đến sự phân loại hai lớp vô minh như 
thế, ta hãy khảo sát những điểm chung giữa Phật giáo và khoa 
học hiện đại như là 2 phương pháp khác hăn nhau trong việc 
đối mặt với thực tại. Một bên sử dụng những phương thức gắn 
liền với một hệ thống tư tưởng và bên kia thì bằng cách theo 
đuổi các nghiên cứu khoa học. â hà nhân chủng học xuất sắc 
Clifford Geertz nhận xét về vấn đề này: “Khoa học đặt tên 
cấu trúc của các trạng thái theo cách sao cho khuynh hướng 
hàm ý đối với chúng là vô tư... ä hưng hệ tư tưởng đặt tên câu 
trúc của các trạng thái theo cách sao cho khuynh hướng hàm ý 
đối với chúng là sự tin tưởng”. Geertz đề cập tới lòng tin tôn 
giáo như là một mô thức kiểu mẫu của hệ tư tưởng, và ông lưu 
ý rằng điều này có liên quan tới sự thừa nhận trước một quyền 
lực chuyên hóa kinh nghiệm. Một cách ngắn gọn, đối với bất 
cứ hệ tư tưởng nào, ai muốn hiểu biết thì trước hết phải có 
lòng tin. 

Khó khăn của việc tiếp thu một hệ tư tưởng phát sinh khi 
có sự khác biệt giữa những gì được tin tưởng với những gì có 
thể được xác nhận bởi chứng cứ thuyết phục. â hưng cái gì 





? Cliford Geertz, nhà nhân chủng học người Mỹ, sinh năm 1926 và mắt 
năm 2006. Ông đã có những đóng góp quan trọng mang tính cách 
mạng về quan điểm trong ngành học này vào những năm 70 của thế 
kỷ trước. (ND) 


181 


cầu thành chứng cứ thuyết phục và nó được dành cho ai? Các 
nhà khoa học tin vào chủ nghĩa duy vật thì hết sức hoài nghi 
đối với bất kỳ chứng cứ nào không phù hợp với quan điểm đó. 
ä hư Allan Hobson nhận xét, tâm tư của họ phải cởi mở đối 
với các chứng cứ như thế, nhưng sự cởi mở đó còn rất hẹp 
hòi. Mặt khác, các nhà Phật học Tây Tạng là những người tin 
vào thuyết luân hồi thì lại hết sức hoài nghi các khẳng định 
của khoa học thần kinh rằng tâm thức chỉ hoản toàn là một 
hiện tượng phụ hay chức năng của bộ não. Do đó, với cùng 
một chứng cứ của khoa học thần kinh được đưa ra, các nhà vật 
lý thấy đó là chứng cứ thuyết phục để bác bỏ sự tồn tại phi vật 
lý của tâm thức, trong khi các nhà Phật học Tây Tạng theo 
truyền thống và những người khác không theo chủ nghĩa duy 
vật thì không thấy như vậy. 


Hầu hết các nhà khoa học hắn phải thừa nhận họ không 
thật biết rằng ý thức không phải là gì khác hơn một chức năng 
của não; và tôi tin rằng hầu hết các nhà Phật học hắn cũng 
thừa nhận họ không thật biết rằng ý thức là một cái gì đó 
nhiều hơn là một chức năng của não. Và sự thuyết phục diễn 
ra rất mạnh ở cả hai phía, cho thấy rằng hai bên tin theo các hệ 
tư tưởng rất khác biệt nhau. â ếu điều nảy đúng, thì các nhà 
khoa học cũng như các nhà Phật học đều như nhau, cùng có 
khuynh hướng nghiêng về các hệ tư tưởng - theo cách nói của 
Robert Livingston” là các giả định ức đoán. Trong khi lịch sử 
khoa học phần lớn là việc tự sửa chữa các giả định ức đoán sai 
lầm, thì như Robert Livingston chỉ ra, Phật giáo cũng đặt ưu 
tiên cao cho việc xóa bỏ các vô minh như thế để có thê loại 


1 Robert Livingston: đồng tác giả của tác phẩm Consciousness at the 
Crossroads, biên soạn cùng với tiến sĩ B. Alan Wallace. 


182 


trừ vô minh bâm sinh ân sâu hơn nơi cội nguôn của đau khô. 


Có lẽ để khảo sát điểm chung này mà đức Dalai Lama đã 
dẫn ra sự phân chia ba loại hiện tượng theo Phật giáo. Loại 
thứ nhất bao gồm các hiện tượng có thể trực tiếp nhận hiểu 
hay chứng minh bằng thực nghiệm. Loại thứ hai là các hiện 
tượng được biết qua suy luận hợp lý, nhưng không trực tiếp. 
Loại thứ ba bao gồm những hiện tượng được chấp nhận hoàn 
toàn dựa trên sự xác nhận "hay uy tín của một người khác. 
ẫ gài cũng bổ sung ngay rằng đây không phải là các phẩm 
chất vốn có của các loại hiện tượng khác nhau; mà là tùy 
thuộc vào sự giới hạn kiến thức của chính chúng ta. Một sự 
kiện được một người biết đến hoàn toàn dựa trên sự xác nhận 
của người khác (loại thứ ba), nhưng có thể được một người 
thứ hai biết đến qua suy luận (loại thứ nhì); và cùng một sự 
kiện đó lại có thể được một người thứ ba nhận biết trực tiếp 
(loại thứ nhất). Mọi người đã đồng ý rằng nhiệm vụ của khoa 
học là giảm thiểu số lượng các hiện tượng thuộc loại thứ ba, 
và cô găng hết sức để chuyên đổi tối đa các hiện tượng thuộc 
loại thứ nhì sang loại thứ nhất. Điều này thật ra cũng là mục 
tiêu của đạo Phật. 


Bởi vì Phật giáo được phần lớn Tây phương xem như chỉ 
đơn thuần là một tôn giáo, nên nên học thuật của đạo Phật vẫn 
được nhiều người xem như là một hệ thống tư tưởng, ngược 
lại với kiến thức khoa học. Quả thật, nhiều nhà Phật học tiếp 
nhận một cách không phê phán các giáo lý trong tín ngưỡng 
của họ như là một giáo điều, mà không, hề đưa ra phân tích 
băng lý lẽ hay thực nghiệm. Các hệ thông tư tưởng thường 
không dựa trên kinh nghiệm trực tiếp hay sự phân tích hợp lý 
và thuyết phục, mà là dựa trên sự chứng nhận của một người 


183 


khác, chẳng hạn như đức Phật, người được xem là có đủ uy 
tín. â êu những lời dạy của đức Phật không được chấp nhận 
như là đáng tin cậy, thì nên tảng của hệ tư tưởng này sẽ hoàn 
toàn tan biến. Cho dù nhiều Phật tử quả là có chấp nhận giáo 
lý nhà Phật theo cách này, nhưng đức Phật từng răn dạy các 
đệ tử tin theo â gài rằng: Các tỳ-kheo! Cũng như người khôn 
ngoan chỉ chấp nhận vàng sau khi đã thử nghiệm băng cách 
nung nóng, cắt gọt, và nén dập nó, những lời của ta cũng vậy, 
chỉ được chấp nhận sau khi đã kiểm tra chúng, chứ không 
phải do sự tôn kính (đối với ta).”” Do đó, sự tin tưởng không 
tra xét vào một hệ tư tưởng chăng những là không cần thiết 
trong Phật giáo, mà còn bị quở trách rõ ràng bởi chính đức 
Phật! 


Trong khi tri thức khoa học thường được xem như tương 
đồng với các khám phá thực nghiệm, với việc liên tục giảm 
thiểu sự phụ thuộc vảo suy đoán hay sự xác nhận của người 
khác, thì tôi tin rằng ngay cả chỉ với một sự kiểm tra lướt qua 
về lịch sử khoa học cũng đủ để chứng minh rằng quan điểm so 
sánh này không hè chính xác. Với sự chuyên môn hóa đồ sộ 
trong các ngành khoa học và khối lượng khống lồ các nghiên 
cứu đã từng thực hiện xuyên suốt lịch sử và trên toàn thế giới 
ngày nay thì không một ai có thể hy vọng xác nhận được băng 
thực nghiệm các khám phá của những người khác trong cộng 
đồng khoa học. Hơn thế nữa, nghiên cứu khoa học thực 


1 Câu này thường được trích dẫn trong kinh văn Tây Tạng, được trích từ 
bản sớ giải Vimalaprabhä về Kãlacakra, mặc dù nó cũng thấy xuất 
hiện trong Kinh tạng Pali. Phần tiếng Sanskrit được trích dẫn trong 
Tattvasa2graha, do D. Shastri biên tập (Varanasi: Bauddhabharari, 
1968), k. 3587. 


184 


nghiệm tin cậy vào các công cụ tinh vi của công nghệ, nhưng 
ít có khoa học gia nào đủ thì giờ hay có ý muốn kiểm tra kỹ 
thuật của mọi công cụ mà họ sử dụng. Để tri thức khoa học có 
thể tiễn triển, các nhà khoa học ngảy càng buộc phải tin cậy 
nhiều hơn vào các xác nhận của những đồng nghiệp khoa học 
và công nghệ trong quá khứ cũng như hiện tại. Trong hầu hết 
các trường hợp, tôi tin rằng sự tin cậy đó là cần thiết, nhưng 
nói chung thì như vậy quả thật là tin cậy vào uy tín của người 
khác chứ không phải các quan sát của chính mình hay các lập 
luận chặt chẽ. Vì điều này là đúng trong giới khoa học, nên nó 
còn hoàn toàn đúng hơn đối với cả cộng đồng xã hội, vốn là 
nguồn tải trợ cho nghiên cứu khoa học - người ta xem các nhà 
khoa học như là những người có uy tín trong lãnh vực tương 
ứng của họ và chấp nhận những lời nói của họ trên cơ sở sự 
tin cậy đó. Sự tin cậy này được bảo đảm bởi lòng tin rằng, nếu 
một người đã được tham gia sự đào tạo khoa học cần thiết và 
tự mình tiễn hành một loại nghiên cứu cụ thể nào đó, thì về 
nguyên tắc người đó hăn có thê thâm tra kết quả nghiên cứu 
của những người khác một cách thực nghiệm, hay ít nhất cũng 
băng sự phân tích hợp lý. Các thiền giả Phật giáo cũng có 
cùng một sự tin cậy như thê khi tiếp nhận sự giáo huấn chính 
thức trong Phật giáo và cô gắng tự mình chứng nghiệm các 
khám phá có mục đích của chính đức Phật về bản chất của 
khổ đau, nguồn gốc của khổ đau, sự chấm dứt của khổ đau, và 
con đường đi đến sự chấm dứt đó. 


Sự thâm tra của người Phật tử đối với ba loại hiện tượng 
trên được tiến hành bằng vào bốn nguyên lý lập luận' mà đức 





1 Xem lại phần Nghiệp và thế giới tự nhiên. (ND) 


185 


Ki Lama chỉ nêu ra một cách văn tắt trong cuộc hội nghị 
này. Để mở rộng một cách tinh giản những lời giảng của 
â gài ở đây, có thê hiểu là nguyên lý phụ thuộc chỉ cho sự phụ 
thuộc của các hiện tượng kết hợp vào các nguyên nhân của 
chúng, chăng hạn như sự phụ thuộc của nhãn thức vào thân 
kinh thị giác. â guyên lý này cũng gắn liền với sự phụ thuộc 
của bất kỳ loại hiện tượng nào vào chính các thành phần và 
thuộc tính của nó, hoặc phụ thuộc vào các thực thể khác, như 
trong sự tương thuộc giữa lên với xuống, giữa cha mẹ với con 
cái. ä guyên lý về năng lực gắn liền với hiệu quả nguyên nhân 
của một hiện tượng cụ thể, chăng hạn như khả năng của một 
hạt bắp tạo ra một thân cây bắp. â guyên lý chứng minh hợp lý 
bao gồm ba phương thức để người ta xác nhận sự tồn tại của 
bất kỳ điều gì - đó là: trực tiếp nhận thức, suy đoán chắc chắn, 
và tri thức dựa vào sự xác nhận. Ba phương thức này tương 
ứng với sự phân chia ba loại hiện tượng về mặt nhận thức như 
đã nói trên, và TÕ ràng là không phải là về mặt bản thẻ. 
â guyên lý về bản chất chỉ đến bản chất của các hiện tượng 
tôn tại trong các đặc tính riêng và chung của chúng. Chăng 
hạn, một đặc tính riêng của nhiệt là độ nóng và một trong các 
đặc tính chung của nó là vô thường. Đề minh họa cho nguyên 
lý này, Đức Dalai Lama nêu ra sự thật rằng cơ thể là sự kết 
hợp của các hạt tử vật chất và sự thật là ý thức hoản toàn 
thuộc về bản chất của sự sáng tỏ và nhận biết. â hững sự kiện 





1 Đức Dalai Latma đề cập đến 4 nguyên tắc này đầy đủ hơn trong tác 
phẩm The World of Tibetan Buddhism (Boston: Wisdom, 1995), trang 
47-49, nhưng chúng còn được thảo luận chỉ tiết hơn nữa trong bài 
luận văn của Matthew Kapstein: “Mi-pham's Theory of Interpretation”, 
trong tác phẩm Buddhist Hermeneutics, được biên tập bởi Donald S. 
Lopez, Jr. (Honolulu: Ủniversity of Hawaii Press, 1988), trang 152-161. 


186 


nảy hoàn toàn phải được chấp nhận vì ý nghĩa hiển nhiên: 
chúng không được giải thích bởi sự khảo sát các nguyên nhân 
của cơ thể và tâm thức hay hiệu quả nguyên nhân của riêng 
chúng. 


Hãy áp dụng bốn nguyên lý này vào sự hiểu biết duy vật 
về ý thức. Theo quan điểm này, ý thức chỉ đơn thuân là một 
điều kiện tự nhiên của não bộ đã hoạt hóa, rất giống như hơi 
nóng là một điều kiện tự nhiên của lửa (nguyên lý về bản 
chất). â hư thế, ý thức tan biến ngay khi não không còn hoạt 
động (nguyên lý phụ thuộc), và nó không có hiệu lực nguyên 
nhân nào của riêng nó, ngoại trừ não bộ (nguyên lý về năng 
lực). Các kết luận này dựa trên những quan sát trực tiếp của 
các nhà thần kinh học khi khảo sát về các mối tương quan 
giữa tâm thức và não bộ; chúng được suy đoán ra bởi các nhà 
triết học hiểu biết về các tương quan như thế; và chúng được 
chấp nhận như một sự thật bởi nhiều người thừa nhận chủ 
nghĩa duy vật khoa học mà không tự biết được các sự kiện 
thực nghiệm hay các lý lẽ lô-gíc làm nên tảng cho nó (nguyên 
lý về chứng minh hợp lý). 


ẳ gược lại, theo quan điểm Phật học thì ý thức hoàn toàn 
thuộc về bản chất sáng tỏ và nhận biết, rất giống như lửa 
thuộc về bản chất của nhiệt (nguyên lý về bản chất). Các trạng 
thái cụ thể của ý thức khởi lên trong sự phụ thuộc vào các giác 
quan,' các đối tượng của sự cảm thụ,' và các trạng thái phi vật 





Ầ Thuật ngữ Phật học gọi là các căn, bao gồm 6 căn (lục căn) là mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân và ý (nhãn căn, nhĩ căn, tỉ căn, thiệt căn, thân căn và ý 
căn). 


187 


lý trước đó của ý thức (nguyên lý phụ thuộc); và rồi các trạng 
thái ý thức này lại ảnh hưởng đến những trạng thái tỉnh thần 
và vật lý tiếp theo sau, gồm cả các ảnh hưởng gián tiếp lên thế 
giới vật chất bên ngoài (nguyên lý về năng lực). Các kết luận 
này được thừa nhận là dựa trên quan sát trực tiếp của các thiền 
giả, những người đã thâm nhập vả nhận hiểu một cách thấu 
đáo về bản chất của ý thức; chúng được suy đoán ra bởi các 
nhà triết học dựa trên cơ sở kinh nghiệm của người khác; và 
chúng được chấp nhận như một sự thật bởi nhiều Phật tử tin 
nhận Phật học mà không tự biết được các sự kiện thực nghiệm 
hay các lý lẽ lô-gíc làm nền tảng cho nó (nguyên lý về chứng 
minh hợp lý). 


Trong việc đánh giá hai cách hiểu về ý thức hoàn toàn 
khác nhau này, câu hỏi trọng tâm nảy sinh là: â hững người 
nảo được cho là đáng tin cậy trong vấn đề ý thức, dựa trên tri 
kiến trực tiếp riêng biệt của họ? ä hững người Tây phương 
hiện đại có thể hết sức hoài nghi bất kỳ ai tự cho mình là 
người đáng tin cậy mà không phải là một nhà thần kinh học 
tài ba. â gược lại, các Phật tử Tây Tạng truyền thông cũng có 
thể hoài nghi tương tự đối với bất kỳ ai tự cho mình là đáng 
tin cậy trong vấn đề ý thức mà chưa đạt được các mức độ 
thiền định bậc cao để qua đó tự quay vào quán xét bản chất 
của tâm thức. â gười ta phải dựa vào những tiêu chuẩn nào để 
đánh giá ai là người đáng tin cậy, và ai có thể đưa ra một sự 
xác nhận đáng tin cậy? â ói cách khác, những quan sát trực 
tiếp của ai được cho là đáng tin cậy? Tôi rất ngờ răng những 





1 Thuật ngữ Phật học gọi là các trần, bao gồm 6 trần (lục trần) là hình 
sắc, âm thanh, mùi hương, vị nếm, sự xúc chạm và các ý tưởng (sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp). 


188 


giải đáp cho các câu hỏi trên phải hướng tới vai trò của hệ tư 
tưởng, và có lẽ sự thật hóa ra lại là: những ai muốn hiểu biết - 
dù là thông qua sự suy đoán hoặc dựa trên sự xác nhận đáng 
tin cậy - thì trước hết phải có lòng tin. ä hững câu hỏi này 
chắc chắn là rất đáng để được khảo sát chỉ tiết hơn nhiều, đặc 
biệt là trong khuôn khổ của cuộc đối thoại giao lưu văn hóa 
như thế này. 


Trước khi kết thúc, tôi muốn nêu lên một vấn đề cuối 
cùng, vốn là trọng tâm của Phật giáo và cũng với chính đức 
Dalai Lama, đó là lòng từ bi. â hư đức Dalai Lama đã nhiều 
lần nhận xét, các lý thuyết triết học và tôn giáo đổi khác từ 
nên văn hóa này sang nền văn hóa khác, và các lý thuyết khoa 
học phải thay đổi theo thời gian, nhưng tầm quan trọng của 
yêu thương và từ bi thì lại không thay đổi trong suốt lịch sử 
con người. Con đường đi đến giải thoát và thức tỉnh tâm linh 
của Phật giáo Tây Tạng cũng thế, luôn nhân mạnh như nhau 
vào việc nuôi dưỡng tuệ giác và từ bi. Trong thực tế, tri kiến 
chứng nghiệm hướng đến trong đạo Phật được cho là để hỗ 
trợ và nâng cao lòng từ bi của con người, và bất cứ quan điểm 
nảo làm suy giảm lòng từ bi đều được xem là hết sức đáng 
ngờ. 


Có lẽ là nghĩ đến điều này nên trong hội nghị đức Dalai 
Lama đã hỏi những người tham dự Tây phương - những người 
luôn quả quyết về sự đồng nhất giữa tâm thức (và hàm ý một 
con người) với não bộ - rằng họ có thê cảm thấy xúc động với 
một bộ não hay không? Phản ứng chung trong các nhà thần 
kinh học có lẽ được biểu lộ rõ nhất bởi Antonio Damasio: 
“Điều mà tôi có thể cảm thấy xúc động phải là một cá nhân cụ 
thể, một người mả tôi quen biết... Tôi không thấy xúc động 


189 


chút nào [với các bộ não]”. Lewis Judd đã phát biểu trong một 
kiểu cách tương tự: “â gười y sĩ công hiến tri thức và kỹ năng 
của mình vì lợi ích của bệnh nhân như là một tổng thể, một 
con người, không phải vì một bộ phận riêng rẻ hay một cơ 
quan nào đó... Bệnh nhân không phải chỉ là một lá gan hay bộ 
não có bệnh, hay bất kỳ cơ quan nảo... Bệnh nhân là một con 
người kết hợp trọn vẹn. ”â â hưng ' 'cá nhân cụ thể” hay “con 
người trọn vẹn” này phải tìm thấy ở đâu? Theo chủ nghĩa duy 
vật, liệu đây có phải là gì khác hơn một ảo giác không có cơ 
sở? Và trong trường hợp nào thì hệ tư tưởng này không làm 
suy giảm nghiêm trọng lòng yêu thương và từ bi? 


Theo quan điểm Trung quán, một người không thể được 
xác định với chỉ riêng phần tâm thức hay não bộ, hay phần 
còn lại của thân thê. â hưng không có cá nhân nào có thê được 
tìm thấy qua sự phân tích bên ngoải thân thể cũng như tâm 
thức. Không có “cái tôi”, hay tự ngã nào có thê được tìm thấy 
dưới sự khảo sát kỹ lưỡng theo kiêu tri thức học như thê, vậy 
nên những người theo Trung quán tông kết luận, cũng giông 
như nhiều nhà thần kinh học ngày nay, rằng bản ngã không 
tồn tại một cách khách quan hay vốn có, không liên quan đến 
sự định danh theo khái niệm. Tuy nhiên, những người theo 
Trung quán tông cũng thêm rằng, trong khi không có ai trong 
chúng ta tồn tại như những thực thể độc lập, thì chúng ta quả 
thật có tồn tại trong mối tương quan qua lại với nhau. Do đó, 
ta không tồn tại trong sự cách biệt xa lạ với các chúng sinh 
hữu tình khác và với môi trường quanh ta; thay vì vậy, chúng 
ta tồn tại trong sự phụ thuộc sâu sắc lẫn nhau, và nhận thức 
này được cho là tạo ra được cảm xúc thương yêu vả từ bi sâu 
sắc hơn nhiều so với cảm xúc gắn liền với ý thức vật thể hóa 
vỀ sự riêng biệt và tự tồn của mỗi cá nhân chúng ta. 

190 


Dù có bắt cứ sự hiểu biết mới mẻ nào có thể nảy sinh từ 
sự cộng các giữa các nhà Phật học vả thần kinh học, tôi hy 
vọng là những hiểu biết ấy có thể dẫn dắt chúng ta trở nên 
những con người ngày càng tử tế, giàu tình cảm và biết cảm 
thông hơn. Tôi xin kết thúc luận văn này bằng chính những lời 
kết luận của đức Dalai Lama: “Cho dù lòng từ bi có tồn tại 
độc lập trong bản ngã hay không, tôi nghĩ rằng trong đời sông 
hăng ngày, chắc chăn lòng từ bi vẫn là nền tảng cho niềm TU 
vọng, là nguồn gốc và sự bảo đảm cho tương lai con người.” 


191 


192 


Tài liệu đọc thêm 
The World oƒ Tibetan Buddhism, The Dalai Lama, (bản 


dịch Anh ngữ của Thubten Jinpa), Wisdom, Boston, 
1995 


The Meaning oƒ Le from a Buddhist Perspective, The 
Dalai Lama, (Jeffrey Hopkins biên tập và dịch sang 
Anh ngữ), Wisdom, 1992 


Gentle Bridges — Conversation with the Dalai Lama on 
the Science oƒ the Mind, (Jleremy Hayward vaø 
Francisco J Varela biên tập), Shambhala, USA, 1992 


Cufting Through Appearances: Pracfice and Theory oƒ 
1ibetan Buddhism, (Geshe Lhundup Sopa and Jeffrey 
Hopkins biên tập), Snow Lion, â ew York, 1989 


Myriad Worid, Jamgön Kongtrul, Šnow Lion, 1995 


Pure Appearance: Developmen and Compleion 
Sflages In Ứajrayana Pracice, H. H. Dilgo 
Khyentse Rinpoche, Snow Lion, 1996 


193 


Thuật ngữ 
Abhidharma: A-tì-đạt-ma hay Vì diệu pháp 
Abhidharmakosha: At-ti-đatma Câu-xá luận, của ngài 
Vasubandhu. Bản dịch Anh ngữ (dịch lại từ bản dịch tiếng 
Pháp) của Leo M. Pruden, Abhidharmakoshabhashyam, 
Berkeley, California, Asian Humanifles Press, [99]. 
Abhidharmasamuchchaya: Đại thừa A-tì-đạt-ma tập luận, của 
ngài Asanga. Bản dịch Pháp ngữ của Walpola Rahula, Le 
Compendium de la Super-Doctrine (Philosophie d° Asanga), 
Paris, Ecole Francaise d”Extrême-Orient, 1971. Tên Anh ngữ 
là Compendium of Knowledge. 


Anatman: Vô ngã. 

Arhar. A-la-hán. Trở thành A-la-hán là mục tiêu cuối của 
Shravakayna (Thanh văn). Một dạng ẩ iết-bàn, vượt qua tái 
sinh nhưng chưa đạt Phật quả. 

Arya: thánh, thân. 

Aryadeva: Thánh Đẻ-bà (Thánh Thiên) Học trò của ngài 
â agarjuna và tác giả của nhiều bộ luận giải quan trọng. 
Asalga Vô Trước. Đại sư vĩ đại người Ấn (vào khoảng thế kỷ 
thứ 4), anh em cùng mẹ với Vasubandhu (Thế Thân), người 
đã soạn ra nhiều trước tác quan trọng của Đại thừa, được ban 
truyền từ đức Di-lặc Bồ Tát. â gài đặc biệt được xem là người 
đề xướng Duy Thức Tông. 

Asura: A-tu-la, giới thần 

Aiman - Hữu ngã. 

Avidya : Vô minh. 

Bhavaviveka: Thanh Biện (hậu bán thế kỷ thứ 6). Có khi viết 
là Bhavya, một hình ảnh quan trọng trong trường phái 
Svafantrika-Madhymaka. 


194 


Bodhi: Bồ-đề, giác trí, giác ngộ. Sự gạn lọc tỉnh tế khỏi mê 
mờ và liễu ngộ được mọi phẩm chất (của thực tạ!). 
Bodhicharyavatara: Đại giác nhập môn hay â hập Bồ-đề hành 
luận. Tác phẩm của ngài Šãntideva. Các bản dịch Anh ngữ 
bao gồm A Guide to Bodhisattva's Way of Life của Stephen 
Batchelor, Dharamsala, Libraryy of Tibetan Works and 
Archieve, 1979; và The Way of Bodhisattva, của Padmakara 
Translation Group, Shambhala, Boston, 1997, 

Bodhichita: Bồ-đề tâm. 

Bodhisatxa: Bồ Tát. â gười quyết định đưa mọi chúng sinh 
đến liễu ngộ và là người thực hành Bồ Tát đạo của Đại thừa. 
Buddhapalita Phật Hộ. Đại sư Ấn Độ sống vào thế kỷ 4, người 
sáng lập Prasalgika-Madhyamaka. 

Chandrakirii: â guyệt Xứng. Vào khoảng thế kỷ 3 - 4, đại sư 
vĩ đại nhất của trường phái Prasañgika-Madhymaka. 
Chanfideva : Tịch Thiên. 

Chatuhshatakashastrakarika: Trung Đạo tử bách kệ tụng, tác 
phâm của Aryadeva. Các bản dịch Anh ngữ của K. Lang, 
Aryadevas Chatuhshataka: On the Bodhisattva's Cultivation 
of Meri and Knowledge, Indiske Studler, Vol. VI, 
Copenhagen, Akademish Forlag, 1986; và Geshe Sonam 
Rinchen và Ruth Sonam, Yogic, Deeds of Bodhisattvas: 
Gyelstap on Aryadevas Four Hundred, Ithaca, Snow Lion, 
1994. 

Chiitamafra: Duy thức tông, trường phái Duy tâm. 
Dasabhumika Suíra: Thập Địa kinh 

DharmaRirii: Pháp Xứng. Đại sư Phật giáo nôi tiếng trong thế 
kỷ 7. 

Dujkha: đau khô. 

Gelug: Cách-lỗ phái 


195 


KalachaRra: Thời luân, hay Bánh xe thời gian. 

Karma: nghiệp. 

Karuna: từ bị, từ ái, bác ái, từ tâm, nhân từ. 

Klesha: ý tưởng và xúc cảm ưu phiền, phiền não. 
Mãdhyamaka: Trung quán. Viết theo ý nghĩa là « trung đạo », 
trường phái triết học Phật giáo cao nhất trong bốn trường phái 
chính. Đầu tiên được diễn giải bởi â agarjuna và được xem là 
cơ sở của Kim cương thừa. Trung đạo nghĩa là không chấp 
giữ theo các quan điểm cực đoan, đặc biệt là các chủ nghĩa 
thường hăng và chủ nghĩa hư vô. 

Mahäyäna: Đại thừa, nghĩa là « cô xe lớn », phương tiện của 
các Bồ Tát. Điều đó là vĩ đại vì mục tiêu của Đại thừa là toàn 
giác (Phật quả), vì lợi ích của tất cả chúng sinh. 
Mahayana-uftaratantrashastra: Đại thừa tối thượng luận, Cứu 
cánh nhất thừa bảo tính luận. Bài luận này được quy cho là 
của ngài Maitreya (Di-lặc). Bản dịch Anh ngữ từ tiếng Phạn 
của E. Obermiller, Sublime Sclence of the Great Vehicle to 
Salvation in Acta Orlentalia 9 (1931), trang 8l - 306; và 
TakasakIl, A Study on the Ratnagotravibhaga, Rome, ISMEO, 
1966. Bản dịch Anh ngữ từ tiếng Tây Tạng của Ken và Katia 
Holmes: The changeless ä ature, Dumfữiesshire, Karma 
Drubgyud Darjay Ling, 1985. Tên Anh ngữ: Supreme 
Continuum of Mahäyãna. 

Maitreya: Di-lặc. Vị Phật tương lai, vị Phật thứ 5 xuất hiện 
trong vũ trụ hiện tại. 

Majjhima Nikaya: Trung A Hàm (Trung Bộ Kinh). 

Mandala: Mạn-đà-la. Vũ trụ với cung điện của một vị thánh ở 
trung tâm, được mô tả như là sự hình tượng hóa trong thực 
hành Mật tông. 

Mañ;7usrr: Văn-thù-sư-lợi. 


196 


Mantra: chú, mật chú, thần chú. Biểu thị của giác ngộ tối cao 
trong dạng âm thanh. Các âm tiết được dùng trong các thực 
hành hình tượng hóa để cầu khẩn các vị thánh trí huệ. 

Áeru: â úi Tu-di. 

Moksa: Mộc-xoa; giải thoát. Tự do khỏi luân hỏi, đạt quả vị 
A-la-hán hoặc quả vị Phật. 

Mulamahyamakakarika: Căn bản Trung quán luận tụng, 
Trung quán luận. Dịch phẩm của ẩ agarjuna. Bản dịch Anh 
ngữ của F. Streng, Emptiness: A Study in Religious Meaning, 
â ashville and â ew York, Abingdon Press, 1967. Xem thêm 
K. Inada agarjuna: A Translataion of his 
MulaMadhyamaka, Tokyo, Hokuseido, 1970. 
Mulamahyamakavrfiprasannapada. Trung quán mình cũ 
luận. Một luận giải của Chandrakirti về Mulamahyamakarika 
của ngài â agarjuna. Bản dịch Anh ngữ của một số chương có 
trong M. Sprung, “Lucid Exposition of the Middle Way”. Tên 
Anh ngữ: Clear Words. 

â agarjuna Long Thọ Bồ Tát. Đại sư người Ấn của thế kỷ 1 - 
2, là người diễn giải giáo lý Trung quán, và soạn thảo nhiều 
luận giải triết học. 

Nirodha: diệt, Diệt đễ, trạng thái chấm dứt khổ. 

Niryvana: â lết-bàn. 

Paramarthasatya: Chân đề. 

Prajna: Bát-nhã, tuệ, huệ, trí huệ. 

Pramanavarttika: Xem Pramanavarttikakarika. 
Pramanavarttikakarika: Chú giải tập lượng luận, Lượng thích 
luận. Tác phẩm của ngài Dharmakirti. Tên Anh ngữ: 
Commenfary on the Compendium of Valid Cognition. Xem 
thêm IHDreyfus, Georges B. J. Recognizing Reality: 


197 


Dharmakirts Philosophy and Its Tibetan Interpretatlons. 
Albany: State University of â ew York Press, 1997. 
Prasarigika: Trường phái Cụ duyên. 

Prasannapada: Minh cú luận. Xem ở tên đây đủ là 
Mulamahyamakavrttiprasannapada. 

Pratinoksha: G"1ới luật. 

Pratiyasamuipada: Duyên khởi, có nguồn gốc phụ thuộc. 
Preías: ngạ quỷ 

Samadhr: định. 

Samsara: luân hồi. Chu trình của sự sống chưa giác ngộ trong 
đó chúng sinh bị luân chuyển không kết thúc bởi các xúc cảm 
tiêu cực và nghiệp từ trạng thái tái sinh này sang trạng thái 
khác. Cội rễ của luân hồi là vô minh. 

Safwfisatya: Tục đề. 

Samyufta Nikaya: kinh Tạp A Hàm 

Sarvastivadin: â hất thiết hữu bộ. 

Saufranfika: Kinh lượng bộ. 

Shamatha: tĩnh lặng. “Bình thản trường cửu”. Thực hành 
thiền của việc làm cho tâm thức bình thản để tuần tự thanh 
thản, hoàn toàn thoát khỏi các nhiễu loạn của ý tưởng. 
Šãntideva: Tịch Thiên. â hà thơ và là đại sư vĩ đại của thế kỷ 
ly 

Shariputra: Xá-lợi-phất. 

Shila: giới 

Shravaka : Thinh văn. ä gười theo cô xe gốc của Phật giáo 
(Thinh văn thừa) với mục đích đạt được giải thoát khỏi đau 
khổ của luân hồi, tức là một vị A-la-hán. Không như các Bồ 
Tát, các Thinh văn không mong cầu đạt được giác ngộ vì lợi 
ích của tất cả chúng sinh mà hướng đến sự giải thoát tự thân là 
chính. 


198 


Šrãvakayãna : Thinh văn thừa. Cổ xe của nhừng người lăng 
nghe trên cơ sở các giáo huấn về Tứ diệu đề. 

Shunyara : Tính Không. Việc thiếu văng của sự tồn tại thật sự 
trong mọi hiện tượng. 

Siddhartha : Tât-đạt-đa, Sĩ-đạt-đa. VỊ thái tử sau này đắc đạo 
và trở thành đức Phật Thích-ca. 

Swira: kinh điển. â hững giáo lý của cả Thỉnh văn thừa và Đại 
thừa. 

Svafantrika: Y tự khởi tông. 

Tanfrayana: Kim cương thừa, Mật thừa. Xem thêm 
Vajrayana. 

Theravada: Bộ phái ä guyên thủy, Trưởng lão bộ 
Tsongkhapa: Tông-khách-ba (1357-1419) là tổ sáng lập của 
tông phái Gelug. Một nhà hiền triết. 

UHaratanra: Tôi thượng luận. Xem ở tên đầy đủ là 
Mahäyãna-uttaratantrashastra. 

Vaibhashika: Tì-bà-sa luận bộ. 

Vajrayana: Kim cương thừa, Mật thừa, dịch nghĩa là « cổ xe 
kim cương ». 

Vasubandhu : Thế Thân Bồ Tát. Đại sư vĩ đại người Ấn, anh 
em cùng mẹ với ngài Asafga, là người soạn thảo các bài luận 
triết học cổ điển về các học thuyết của ẩ hất thiết hữu bộ, 
Kinh lượng bộ, và Duy thức tông. 

Vipashyana: Minh sát. Thiền quán. 


199 


